BẢY BÍ QUYÉT SÓNG HẠNH PHÚC 
& CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; emanl: thichnhattu@)gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Thích Nhật Từ chủ biên 
bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách 
nghiên cứu vả ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Thích Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quJ Phật tử muốn ấn tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

© NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 3839-4121; 2211-0943 
www.daophatngaynay.com I www.chuag1acngo.com 








TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


NHIÊU TÁC GIÁ 


BẢY BÍ QUYẾT 
SỐNG HẠNH PHÚC 
&(CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Chuyển ngữ: 
Diệu Liên Lý Thu Linh 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 


Ghi Nhận 

Chúng tôi vô cùng biết ơn NXB, Tu Viện KONG MENG SAN 
PHOR KARK SEE đã hoan hỷ cho chúng tôi quyên được chuyển 
ngữ quyền sách Anh ngữ này qua Việt ngữ và được quyên phát 
hành sách dưới dạng sách ấn tổng. 


Sách Này Không Bán 
Mọi hình thức sử dụng của bản dịch, xin liên lạc với người dịch tại 
dieulien)me.com. Xin cảm ơn! 


Kong Meng San Phor Kark See Monastery 
Dharma Propagation Division 

Awaken Publishing and Design 

86 Bright HIH Road, Singapore 574117 
Tel: (65) 6849 5342 

E-mail: publication(Wmspks.org 

Website: www.kimspks.org 

lst Edition, May 2015 | 3,000 copies 
1SBN 97§6-961-09-5589-2 

© Kong Meng San Phor Kark See Monasfery 
E7TIPS-0101-0515 


MỤC LỤC 


Ti HE DO CÌIE FÍssie2xg659248460S53ak364600845ag8060x8oa1adbll9i336101484 0x33. VI 
Bảy bí quyết sống hạnh phúc ........................-- 2 25+ se cxscs2 1 
[, Sông chân tHẬẲ¡sc.siaitsstisi661601212as1lixisi3i466500026056 2 
=y  J(119Y S01 0110 TƯ GIAN TẤT 2 1áanoasveg66a0fvsssbeskoiciasaaissáe 3 
3, Thị TY VU TIẾT sisoà6gseniuagiusildtbeplkitlliitdobuoaiaidu 5 
4. Sống điều độ.......................----¿- s s2 E2 21111211111 ĩ 
9y. HuũŠ là Hán Gil0t DnTf TH UM: sssbizass6s3620xeoi150444n0146.620i2ave S 
6. Tất cả không phải về tôi.......................-- 2 2 2 ©5+se£xszs2 10 
7. Vun trồng một trái tim nhân hậu ........................... -- -- 11 
Kế DỊ TẾ at bi cá 02 (62a 6 c1, 16s nay 13 
Yj cất bến pHảp KHI gu ca iixis6bseeseoaieeSGscsbos 15 
THàNH KIÊN HữTao26xspvapeastollsbynbibeepboglgftcagusasg0A0aU l6 
Nghệ thuật ấn trong chánh THỜT | .cocccdieiadee 12 
Chánh niệm khi bận rộn ........................ -- -- -- - - 2< 5< < << << <£££+£5+ 23 
CHỮI DdH;.16c9vy 6agn19syc2203635a005:22304996505E0319 908/53958600231yk9bytskss 27 
Trách nhiệm ở nơi mình .......................... ---- 5c 2< << << £<£££c£s+ 38 
Đối mặt với sự ra đi đột ngột của người thân................ 45 
Phương cách đối phó với bệnh .......................------2-cs¿ 52 
Trong vùng khổ đau ......................-- - 2-5252 522S2£s+£+zszzeccez 61 
TỊhiững lời dạy vươi HƠI ØTATI-. sec s6xg ng A212 266 67 
Những điều đơn BỈẬH ¡uc c6 010101 0100110161666061100.61 104 73 


E TỰ Hc)1)1)/CHÍ ysa¿seBxbbgasskbieiasukbsibit)ksdezssgbieidtasekgoaftagebadbisluese TÔ 


vii 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Hằng năm theo lệ thường, cứ vào khoảng tháng 3, à 
dương lịch là chúng tôi có thư ngỏ, kêu gọi hùn phước ấn 
tống sách dịch. Năm nay, vừa buôn, vừa vui. Buôn vì không 
có sách dịch kịp để cúng dường tăng ni nhân mùa An Cư 
Phật lịch 2560 như thường lệ. Nhưng vui vì cũng có ít bạn 
gọi hỏi thăm về sách để đóng góp. Vậy là chúng ta đã tạo 
được một duyên lành. Thật hoan hỷ! 

Cũng vậy các phước nghiệp, 
Đón chào người làm lành, 
Đời này đến đời kia, 
Như thân nhán, đón chào. 
(Pháp Cú 220, HT. Thích Minh Châu dịch) 

Năm nay, rồi có lẽ những năm sau nữa, sẽ còn nhiều thứ 
trễ nải vì thời gian dành cho dịch thuật của chúng tôi đã phải 
chia sớt cho thời gian đi thăm viếng các bác sĩ... lão khoa. 
Thôi thì trễ còn hơn không. Hy vọng là quyên sách dịch nhỏ 
này sẽ đến tay bạn đọc kịp mùa Vu lan, đề chúng tôi, để các 


bạn được cúng dường cho các vị Phật tại gia của mình, là cha 
mẹ, dù hiện tiên hay quá vãng. 


VÏÏÏ s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Xin cảm tạ những người bạn luôn góp tay cùng làm Phật 
sự Pháp thí này. Cảm ơn người bạn (không muốn nêu tên) đã 
bỏ thì giờ dò từng dấu hỏi, ngã cho chúng tôi. 

Tuy nhiên với vốn kiến thức nông cạn về Phật pháp, 
chúng tôi sẽ không tránh khỏi nhiều lỗi lầm trong dịch thuật, 
mong quý tôn giả chỉ bảo giùm. 

Xin nguyện đem công đức ấn tống sách này cầu cho Pháp 
giới chúng sanh đã khổ rồi, đừng cho khổ nữa; đã kinh sợ rồi, 
đừng cho kinh sợ nữa; đã bị oan trái lẫn nhau rồi, đừng cho 
oan trái lẫn nhau nữa. Cầu xin cho mọi người đều được an 
lạc, thanh tịnh. Cầu cho Phật pháp luôn mãi trường tồn trên 
thế gian. 


Nay kính, 
Diệu Liên Lý Thu Linh 2016 
đieulien(@)me.com 


BẢY BÍ QUYẾT SỐốNG HẠNH PHÚC 


NI Sự Thubtfen Chodron 


Ni sự Thubten Chodron (thế danh Cherry 
Green), sinh năm 1950, lớn lên gân vùng Los 
Angeles. Ni sự hoàn thành Cứ nhán Lịch sử tại 
Đại học UCLA năm 1971. Sau khi du lịch qua 
châu Âu, Bắc Phi và châu Á trong khoảng một 
năm rưỡi, Ni sư trở về Mỹ, lấy chứng chỉ sư 
phạm, theo học chương trình sau đại học tại 
USC về Giáo dục và dạy học ở Hệ Thống Các 
Trường tại thành phố Los Angeles. 





Năm 1975, Ni sự tham dự một khóa tu thiền của Ngài Lama Yeshe 
và ngài Zopa Rinpoche. Sau đó Ni sư qua Nepal tiếp tục tu học và 
hành thiên tại Tu viện Kopan. Năm 1977, Ni sư được Ngài Kyabje 
Ling Rinpoche cho xuất gia tại Dharamsala, Ấn Độ, và năm 1986 Ni 
sư thọ đại giới tại Đài Loan. 


Ni sự Thubten Chodron thành lập và trụ trì tu viện Sravasti, thuộc 
tiêu bang Washington, Mỹ. 


Trong quyền sách này Ni sư chỉa sẻ bảy bí quyết để sống hạnh 
phúc với các Phật tử trẻ tại Singapore. Dựa trên kinh nghiệm bản 
thân, Nỉ sư Chodron đã đưa ra nhiễu phương cách đề giúp các 
Phật tử trẻ người Singapore ghi nhớ trong tâm mà thực hành và 
thực sự có được một cuộc sống hạnh phúc. 


2 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Độc giả thân mến, 

Tôi được mời thuyết giảng về “Bảy bí quyết sống hạnh 
phúc ”, nhưng thật khó đề hạn chế các bí quyết xuống chỉ côn 
có bảy! Thật ra có nhiều bí quyết hơn thể, nên tôi hy vọng 
rằng khi bạn sống với chánh niệm, trí tuệ và lòng từ bi, bạn 
sẽ trở nên ý thức về các bí quyết khác nữa. 


1. SỐNG CHÂN THẬT 


Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu, rất chặt 
vào những gì người khác nghĩ về chúng ta. Ta cố găng tỏ ra 
tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ vê ta một cách tích cực. 
Ta bỏ nhiều thì giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác 
muốn mình phải là như thế, nhưng điều này khiến chúng ta 
trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi ta phải là một thứ 
gì đó khác. Bên cạnh đó, động lực gì thực sự khiến ta cố gắng để 
là cái mà ta nghĩ là người khác muốn ta phải là như thế? 


Chúng ta có hành động với lòng chân thật, hay chúng 
ta đang cô gắng làm thế để lấy lòng mọi người? Ta có đang 
đóng kịch, diễn trò đê người khác nói tốt về mình? 


Chúng ta có thể đóng kịch, tạo nên những hình ảnh cá 
nhân khiến người khác tin rằng ta là như thế. Tuy nhiên, điều 
đó không có một ý nghĩa thực sự nào trong cuộc sống của 
chúng ta, vì ta mới là người phải sống với chính bản thân 
mình. Ta biết khi nào mình sống giả tạo và ngay cả khi người 
khác có thể khen cái nhân cách mà ta có tạo ra, điều đó vẫn 
không làm ta cảm thấy thoải mái về bản thân. Tự bên trong, 
ta biết rằng mình giả dối. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi 
sống chân thật và sẽ cảm thấy thoải mái hơn với con người 
thực sự của mình. 


Sống giả tạo không ích lợi gì vì nghiệp quả của hành 


BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC s 3 


động tùy thuộc vào chủ đích của ta. Động lực của ta chính là 
chìa khóa quyết định rằng những gì chúng ta làm có ý nghĩa 
và ích lợi hay không. Ngay như ta có tỏ ra tử tế và chu đáo 
nhưng động lực của ta chỉ là để người khác ưa thích mình thì 
hành động đó cũng không thực sự tử tế. Tại sao vậy? Đó là 
vì chúng ta hành động đề được tiếng tốt cho bản thân, không 
phải vì lợi ích của người khác. Ngược lại, ta có thể hành 
động với một động lực tử tế thực sự nhưng người khác có thể 
diễn giải sai hành động của ta, nên sinh ra bực bội, sân hận 
với ta. Trong trường hợp đó, ta không cần phải nghi hoặc 
bản thân vì chủ đích của ta là hướng thiện, tuy nhiên, ta cần 
phải sửa đổi để hành động khéo léo hơn. Hơn nữa, ta muốn 
huân tập đề được hạnh phúc từ các việc làm của ta chứ không 
phải từ việc nhận được những lời khen của người khác sau 
đó. Thí dụ trong quá trình tu tập, ta muốn huấn luyện tâm 
hoan hỷ trong việc bố thí. Khi ta hoan hỷ trong việc bồ thí 
thì không kể là ta đang ở đâu, đang bố thí cho ai, ta vẫn cảm 
thấy hạnh phúc. Không quan trọng là người khác có nói cảm 
ơn hay không, vì hạnh phúc của ta không đến từ việc được 
ngưỡng mộ, được hàm ân mà đến từ hành động bồ thí. 


2. QUÁN SÁT ĐỘNG LỰC CỦA BẠN 


Chúng ta cần luôn quán chiếu về các động lực của mình. 
Một số câu hỏi ta có thể tự hỏi bản thân, bao gồm: 

Tôi đã suy nghĩ gì trước khi nói hay làm điều này? Tôi 
có ý muốn làm hại ai hay không? Hay có ý làm lợi ích cho 
người không? Tôi có làm những việc này để được người 
khác ngưỡng mộ hay làm vì áp lực của bạn bè? Tôi có làm 
điều gì đó đề được lợi ích cho bản thân hay chỉ bằng sự quan 
tâm chân thật đối với chúng sanh khác? Hay là cả hai? Tôi có 
có làm những điều mà kẻ khác nghĩ tôi cần làm hay tôi thực 


4 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


sự tự biết mình và biết điều gì mình cần làm nhất? Khi nhận 
thức rõ điều gì mình cần làm hơn cả, tôi có thực hiện với tâm 
sỉ hay sân hay tôi thực hiện việc đó bằng tâm từ và trí tuệ? 

Bên cạnh quy trình quán sát nhìn vào bên trong đề thấy 
động lực của ta là gì, chúng ta cũng có thể vun trồng một cách 
có ý thức những động lực to lớn hơn. Đó là những động lực 
thúc đây ta hành động vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh 
khác. Quan tâm đến người khác không có nghĩa là chúng ta 
bỏ quên bản thân hay khiến bản thân phải đau khổ. Sự chăm 
lo cho bản thân là cốt yêu nhưng chúng ta muốn vượt lên trên 
những động lực vì bản ngã, để thấy rằng tất cả mọi chúng 
sanh đều nương tựa vào nhau. Mọi hành động của chúng ta 
đều ảnh hưởng đến người khác, và vì chúng ta thấy rằng mọi 
người đều muốn hạnh phúc và tránh đau khổ như mình, ta 
sẽ quan tâm hơn về ảnh hưởng của lời nói và việc làm của 
ta đối với người khác. Phần đông đều có khuynh hướng quy 
vào cái ngã của mình, vì thế động lực khởi đầu không phải 
luôn luôn là vì lợi ích của chúng sanh khác, nhất là khi chúng 
ta nói đến tất cả mọi chúng sanh, bao gồm cả những người 
chúng ta không thể chịu đựng nồi. Vì thế chúng ta cần phải 
rộng mở tâm và động lực. Nếu chúng ta khám phá ra mình 
đang làm một hành động thiện với động lực không rõ ràng 
hay vì tự ngã — thí dụ chúng ta có thê đóng ĐÓP, cho từ thiện 
với hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho ta tiếng tốt - điều này 
không có nghĩa là chúng ta phải bỏ qua những hành động có 
ích lợi cho mình! Thay vào đó ta chuyên hóa động lực ích kỷ 
của mình thành động lực của lòng tử tế, vượt xa hơn những 
lợi ích của bản thân. 

Đề vun trồng một động lực cao cả như là động lực 
muốn trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ, ta cần biết 
một vị Phật là gì, làm thế nào để trở thành một vị Phật, 


BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC s 5 


những bước trên con đường để trở thành Phật, ta có thể 
mang đến cho bản thân và chúng sanh những ích lợi gì khi 
trở thành một vị Phật. Chúng ta càng hiểu những điều này 
thì động lực của ta càng trở nên rộng lớn, và tỏa sáng bên 
trong chúng ta. 


3. THIẾT LẬP ƯU TIÊN 


Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong cuộc 
sông của chúng ta là thiết lập những ưu tiên hàng đầu; để biết 
điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất đối với ta. Chúng 
ta đã bị điều kiện hóa xuyên suốt cuộc sống của mình đến 
nỗi giờ ta cần phải có chút thời gian để bản thân nhận thức rõ 
điều gì là quan trọng, là có giá trị. 

Cha mẹ dạy chúng ta coi trọng X, Y và Z; các thầy cô 
khuyến khích ta chọn A, B và C. Quảng cáo thì khuyến dụ ta 
phải là ai, dáng vẻ phải như thế nào. Lúc nào, chúng ta cũng 
nhận được những thông tin, những tín hiệu về việc ta phải 
như thế nào, phải làm gì và phải sở hữu những gì. Nhưng có 
bao lần bạn thực sự nghĩ mình muốn làm gì, là gì hay sở hữu 
những thứ đó không? Có bao lần ta nghĩ về những gì thực 
sự trưởng dưỡng trái tim ta một cách thực sự hoan hỷ, nhiệt 
tình và đẹp đế? 


Chúng ta muốn sống; chúng ta muốn linh hoạt! Chúng 
ta không muốn sống một cách thụ động giống như một con 
robot bị nhân nút, chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của người 
khác. Chúng ta có nhiều giấc mơ và ước vọng. Chúng ta 
muốn được chọn lựa những gì mình làm trong cuộc sông vì 
ta có niềm đam mê cho hoạt động hay lãnh vực nào đó. Đam 
mê của bạn là gì? Bạn muốn đóng góp như thế nào? Khả 
năng hay tài nghệ của bạn là gì và bạn có thể sử dụng nó như 
thế nào để làm thay đổi cuộc sống của người khác? 


Ố s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Khi đã thiết lập những ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngo- 
an, ta sẽ chọn lựa những hoạt động đem lại lợi ích lâu dài cho 
bản thân và cho người khác. Bản thân tôi khi cần quyết định, tôi 
dùng một số tiêu chuẩn đề đánh giá xem phải nên chọn phương 
cách nào. Đầu tiên, tôi xét xem, “Trường hợp nào dễ giúp tôi 
giữ được hành vi đạo đức?”. Tôi muốn biết chắc rằng tôi không 
làm hại bản thân hay người khác, và giữ được đạo đức. 


Nếu chúng ta thật lòng muốn sống một cuộc sống đạo 
đức thì dù ta không kiếm được nhiều tiền hay có căn nhà đẹp 
như người hàng xóm, nhưng buổi tối khi vào giường ngủ, ta 
sẽ thấy bình yên. Tâm ta tĩnh lặng và không vướng bận nỗi 
nghi hoặc hay chán ghét bản thân. Sự an bình nội tại đó đáng 
giá hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể có được. Hơn nữa 
không ai có thể cướp đi sự bình an nội tại của ta. 


Thứ đến, tôi xét xem, “7zờng hợp nào sẽ giúp tôi có thể 
đem lại lợi ích lớn nhất cho người khác về lâu, về dài?”. Vì 
điều quan trọng nữa đối với tôi là đem lại lợi ích cho người 
khác, tôi đánh giá những sự lựa chọn khác nhau đặt ra trước 
mắt để nhận thức rõ ràng xem điều gì sẽ giúp tôi làm được 
điều đó. Phương án nào sẽ giúp tôi đễ dàng vun trồng một 
thái độ tử tế, từ bi và vị tha? 

Đôi khi sự lựa chọn của ta không phải là cái mà người 
khác nghĩ ta phải chọn. Trong trường hợp như thế, nếu sự 
lựa chọn của ta không vị kỷ, mà chúng nhằm đem lại lợi ích 
lâu dài cho bản thân và cho người khác, thì dù cho có người 
không thích, cũng chẳng quan trọng, vì chúng ta biết mình 
đang sống hướng thiện. Chúng ta tự tin rằng sự chọn lựa của 
mình sẽ mang đến những ích lợi lâu dài cho kẻ khác. 


Có bao giờ chúng ta nghĩ điều gì thực sự nuôi đưỡng trái 
tim ta trong niêm hoan hỷ, sinh động và thiện lành. 


BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC s 7 


4. SỐNG ĐIỀU ĐỘ 


Để giữ quân bình, điều độ trong cuộc sống hằng ngày, 
trước hết chúng ta cần phải giữ sức khoẻ tốt. Điều đó có 
nghĩa là ta cần ăn đủ, nghỉ đủ và thể dục thường xuyên. Ta 
cũng cần tham gia vào những hoạt động để mở mang bản 
thân. Dành thời gian cho những người ta quan tâm, cho việc 
trưởng dưỡng tâm hồn ta. 


Theo quan sát của tôi, cái mà con người cần nhất là sự 
kết nối với chúng sanh khác. Vì thế hãy dành thời gian cho 
gia đình và những người mà bạn quan tâm. Hãy kết bạn với 
những người có giá trị đạo đức, những người bạn có thê học 
hỏi, và những người có thê là gương mâu cho bạn. Hãy phát 
triển tâm tò mò về cuộc sống và thế giới quanh bạn. 


Ngày nay, đi ngoài đường nhưng ai dường như cũng chăm 
chú vào điện thoại di động của mình. Họ phớt lờ những con 
người thực mà họ va chạm, trong khi mãi nhấn tin cho những 
người không có mặt ở đó. Đôi khi chúng ta cần tắt các nguôn 
thông tin kỹ thuật và dõi theo những con người thực sự sông 
quanh ta. Quá nhiều những sự trao đổi là qua các tín hiệu 
không lời — như ngôn ngữ của thân, cách chúng ta chuyên 
động tay như thế nào, cách ta ngồi như thế nảo, ta làm gì với 
mắt của mình, giọng nói, âm lượng của tiếng nói, vân vân. 
Vậy mà nhiều trẻ em và những người trẻ bây giờ lớn lên mà 
không hè để ý đến những điều đó vì họ thực sự ít ở quanh 
những người đang SÔng. Họ luôn ở trong thế giới 2x4 (ND: 
kích thước của chiếc điện thoại) của họ chit chát với nhau. 


Để có cuộc sống điều độ, thăng bằng, chúng ta cần có 
thời gian yên tĩnh, không điện thoại, không máy tính. Ngoài 
việc được thư giãn, chỉ ngồi và đọc một quyên sách hấp dẫn 
và nghĩ về cuộc sống thì hữu ích biết bao. Chúng ta không 


Ổ s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


cần phải lúc nào cũng làm gì hay tạo ra điều gì đó. Chúng ta 
cũng cần có thời gian với bạn bè. Chúng ta cần nuôi duỡng 
thân cũng như tâm. Cần làm những điều ta thích như là chơi 
thể thao, theo đuôi một thú tiêu khiển nào đó. Chúng ta cần 
cần thận đề không lãng phí thời gian quý báu của đời người 
trên máy tính, Ipad, hay Iphone, vân vân. 


5. HÃY LÀ BẠN CỦA BẢN THÂN 


Đôi lúc khi một mình, chúng ta thường có những suy 
nghĩ như, “Ôi, tôi đúng là kẻ đở! Tôi không thê làm gì đúng. 
Tôi thật là vô tích sự, không trách là không ai thích tôi!”. Sự 
đánh giá thấp mình là một trong những trở ngại lớn nhất 
trên con đường đến tỉnh giác hoàn toàn. Chúng ta sống 
với bản thân 24 giỜ một ngày nhưng chúng ta không biết 
mình là ai và cách đề làm bạn với bản thân. Ta luôn phán xét 
bản thân với những tiêu chuẩn mà ta chăng bao giờ xét xem 
chúng thực sự có thực tế hay không. Ta so sánh bản thân với 
người khác và lúc nào cũng đi đến kết luận mình là kẻ thất 
bại, thua sút người. 


Không có ai là hoàn toàn; tất cả chúng ta đều có khuyết 
điểm. Đó là điều bình thường, nên chúng ta không cần phải 
hạ thấp bản thân vì những lỗi lầm hay nghĩ rằng ta chính là 
những lỗi lầm. Bản ngã được khuếch đại vì ta không biết 
mình thực sự là ai. Ta cần phải tập làm bạn với bản thân và 
chấp nhận bản thân, “Đứng vậy, tôi có những lỗi lầm nhưng 
tôi đang sửa đổi chúng và đúng là tôi cũng có những đức 
tính, những khả năng và tài nghệ nữa. Tôi là một người có 
giá trị vì tôi có Phật tánh, có khả năng đề trở thành một vị 
Phật hoàn toàn giác ngộ. Ngay chính ở hiện tại, tôi cũng có 
thể đóng góp vào sự an bình cho người khác. Tôi cũng có thể 
đem lại ích lợi cho người khác”. 


BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC s 9 


Hành thiền và nghiên cứu giáo lý của đức Phật sẽ giúp 
chúng ta trở nên là bạn với bản thân. ĐỀ vượt qua lòng tự tI, 
chúng ta cần quán chiếu về Phật tánh và sự quý báo của kiếp 
con người. Làm như thế sẽ giúp chúng ta hiểu rằng bản chất 
thực sự của tâm là thanh tịnh và không uế nhiễm. Bản chất 
của tâm thì giống như bầu trời mở rộng — hoàn toàn rộng mở, 
hoàn toàn tự do. Các tâm chướng ngại như là si, sân, tham, 
tự ái, ganh ghét, lười biếng, ngã mạn, nghi hoặc, vân vân thì 
giống như là mây trên bầu trời. Khi có mây, ta không thê thấy 
được tính chất sáng chói, rộng mở, bao la của bầu trời. Bầu 
trời vẫn ở đó, nhưng nó đã bị che khuất khỏi tầm nhìn của 
ta. Tương tự, đôi khi chúng ta có thể trở nên chán nản hay 
lầm lạc, nhưng tất cả các suy tưởng và xúc cảm này không 
phải là ta. Chúng giống như mây trên bầu trời. Bản chất tâm 
thanh tịnh của ta vẫn có ở đó, nó chỉ tạm thời bị che khuất 
và khi ngọn gió trí tuệ và từ bi thổi qua thì những tình cảm 
phiền não giống như mây kia tan đi, ta sẽ thấy được bầu trời 
quang đãng, tự do. 


Mỗi ngày hãy dành thời gian ngồi im lặng, thực hành 
tâm linh. Hãy hành thiền mỗi ngày, học giáo lý của đức Phật 
và dành thời gian cho riêng mình để quán chiếu về cuộc đời 
của bạn. Quán sát tư tưởng của bạn và tập phân biệt rõ ràng 
những tư tưởng có ích và thực tế, rời khỏi những tư tưởng 
tai hại và không thực tế. Hãy hiệu những suy nghĩ của bạn sẽ 
tạo ra các cảm xúc như thế nào. Hãy tạo không gian đề chấp 
nhận và hàm ân bản thân như nó đang là. Bạn không cần phải 
là người hoàn hảo, là loại số một mà bạn nghĩ mình phải ' là. 
Bạn có thê buông thư và tự là mình với tất cả những rỗi rắm 
của một chúng sanh như bạn đang là. Sau đó, bạn có thể đào 
sâu vào các khả năng của mình và tháo mở tất cả mọi cánh 
cửa để giúp bạn hiểu bản thân hơn. Đức Phật đã dạy rất nhiều 


10 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


phương pháp để chế ngự phiền não, chuyên hóa những tư 
tưởng tiêu cực và diệt trừ tà kiến. Bạn có thể nghiên cứu các 
phương cách này và tập làm thế nào để đem chúng vào tâm 
mình, làm thế nào đề sửa đổi tâm để nó trở thành trong sáng 
hơn, bình lặng hơn, và làm thế nào để mở tâm từ đến với bản 
thân cũng như đến với người khác. Trong quá trình làm việc 
này, bạn sẽ trở thành bạn tốt của chính mình. 


6. TẤT CẢ KHÔNG PHẢI VỀ TÔI 


Ngày nay chúng ta nghĩ tất cả mọi thứ đều là về mình. 
Có tờ báo còn tự gọi là, “Ngã” (Sej hay “Tôi” (Ä⁄e). Chúng 
ta mua những sản phẩm có tên “Iphone”, “Ipad”, và từ lúc ta 
còn nhỏ, công nghệ quảng cáo đã điều kiện hóa ta để lúc nào 
ta cũng tìm kiếm những sản phẩm đem lại sự thích thú, hãnh 
diện, tự hào, sở hữu, danh tiếng, v.v.... Từ đó, chúng ta có ý 
nghĩ rằng tất cả là về ta! Hạnh phúc và đau khổ của tôi thì 
quan trọng hơn hạnh phúc và khổ đau của mọi người khác. 


Hãy nghĩ về những gì khiến bạn bực bội. Khi bạn bè bị chỉ 
trích, bạn không phiền lòng, nhưng khi ai đó nói cùng những 
điều như thế với bạn, thì nó trở nên là một vấn đề lớn. Tương 
tự khi con người hàng xóm thi rớt, điều đó không làm bạn quan 
tâm nhưng khi con bạn thất bại thì đó là một tai họa! 


Tâm của ta trở nên bực bội không thê tưởng bởi bất cứ 
thứ gì xảy ra cho ta hay liên quan đến ta. Chúng ta nhìn mọi 
lạ trên thê giới này qua lăng kính chật hẹp của “Tôi, Cái của 

”, Tại sao đó là lăng kính chật hẹp? Vì có hơn bảy tỷ người 
nà trái đất này nhưng ta luôn nghĩ ta là quan trọng bậc nhất. 
Thật hữu ích nếu chúng ta có thể kiềm chế một chút và lấy câu 
sau đây làm khâu hiệu cho mình - “7á cả không phải về tôi”. 


Khi đặt trọng tâm của mọi việc vào bản ngã sẽ khiên ta 
khô sở hơn rât nhiêu. Khi ta khô vì sợ hãi, lo lăng, bứt rút, 


BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC s l1 


đó là vì ta quá quan tâm đến bản ngã một cách không lành 
mạnh. Chưa có gì xảy ra, nhưng chúng ta đã ngồi đó suy 
nghĩ, “Nếu điều này xảy ra thì sao? Nếu điều kia xảy ra thì 
sao?”, trong khi thực tế chưa có gì xảy ra cả. Cảm thấy sợ 
hãi, bứt rứt và lo lắng là khô thực sự, và nguồn của cái khổ 
này là đo ta quá chú tâm đến bản thân. 


Những sự suy nghĩ trụ vào bản ngã không phải là chúng 
ta. Nó không phải là một phần sẵn có của ta; nó là một thứ gì 
đó được thêm vào trong bản chất tâm thanh tịnh của ta và nó 
có thê được diệt trừ. Khởi đầu chúng ta có thể sợ buông bỏ sự 
lo lắng, quan tâm cho bản ngã, “Nếu tồi không đặt mình lên 
trên hết, tôi sẽ bị rót lại đằng sau. Người khác sẽ lợi dụng tôi. 
1ôi sẽ không thành công trên đời”. Nhưng khi chúng ta quán 
sát những nỗi Sợ hãi này, ta thấy chúng không thật, thế giới 
không nô tung nêu ta buông bỏ sự quan tâm đến tự ngã và mở 
lòng ra lo lắng cho người khác. Ta vẫn có thê thành công mà 
không cần phải quá lo cho bản thân và ta sẽ cảm thấy hạnh 
phúc hơn rất nhiều, nếu ta vươn tay ra, giúp đỡ người khác - 
bạn bè, người xa lạ và kẻ thù - họ sẽ tử tế hơn với ta, và cuộc 
sông của chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn. 


7. VUN TRỒNG MỘT TRÁI TIM NHÂN HẬU 


Như một chỉ định cho khẩu hiệu, “7á cả không phải về 
tôi”, chúng ta cần vun trồng lòng tử tế. Để làm điều đó, ta 
quán tưởng về những lợi ích mà chúng ta đã nhận được từ rất 
nhiều người và cả thú vật nữa. Khi quán tưởng về lòng tử tế 
của những chúng sanh khác, ta thấy rằng mình có thê được 
ích lợi từ bất cứ điều gì mà người khác làm, nếu ta biết cách 
nghĩ về điều đó cho đúng. Ngay nếu như có ai đó làm hại ta, 
ta cũng có thê coi đó như một sự tử tế vì bằng cách đặt chúng 
ta vào trong một hoàn cảnh khó khăn, họ đang thách thức, 


12 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


rèn luyện, giúp ta trưởng thành hơn. Họ giúp ta khám phá ra 
được cá tính và nguôn lực bên trong mà ta không biệt mình 
có, khiên ta mạnh mẽ hơn. 


Nghĩ về sự tử tế của người thân trong gia đình và bạn 
bè thì đễ nhưng còn sự tử tế của những người xa lạ thì sao? 
Thực ra chúng ta cũng nhận được ích lợi từ rất nhiều người 
mà ta không biết. Khi nhìn quanh, mọi thứ mà chúng ta dùng, 
có được là do lòng tử tế của người khác — công nhân xây 
dựng đã tạo ra nhà cửa; người nông dân đã cho ta rau củ; thợ 
điện, thợ hồ, thư ký, v.v... tất cả đều đóng một vai trò quan 
trọng đề giúp cho guồng máy xã hội chạy êm thấm. Thí dụ, 
có lần tôi đến một thành phố mà ở đó tất cả các công nhân 
vệ sinh đều đang đình công. Điều đó giúp tôi nhìn ra sự tử tế 
của những người lượm rác, giúp phố xá sạch sẽ, vì thế bây 
giờ khi ra phố, đi ngang qua họ, tôi thường dừng lại và cảm 
ơn họ về công việc họ làm. 


Chúng ta được hưởng lợi ích từ tất cả những công việc 
mà người khác làm. Tất cả những người ta thấy quanh ta — 
trên xe buýt, ở trạm tàu ngầm, trong hàng quán - là những 
người đang tạo ra những thứ mà chúng ta cần và cung cấp 
những dịch vụ tiện ích cho ta trong cuộc sống hằng ngày. Do 
đó, khi nhìn những người ở quanh ta, hãy nghĩ đến sự tử tế 
của họ và những lợi ích mà ta đã nhận được từ họ. Hãy nhìn 
họ với con mắt của lòng tử tế và với sự ý thức rằng tất cả phải 
phụ thuộc vào nhau để sống. Hãy thân thiện và tử tế trở lại 
với người. Điều quan trọng là chúng ta phải tôn trọng tất cả 
mọi chúng sanh một cách bình đăng; vì suy cho cùng, tất cả 
đều quan trọng và chúng ta được lợi ích từ tất cả mọi người. 


Nếu bạn có một trái tim nhân hậu, bạn sẽ thành thật trong 
các giao dịch thương mại vì bạn quan tâm đên lợi ích của 


BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC s 13 


khách hàng và đối tác. Bạn biết rằng nếu dối trá hay lường 
gạt họ, họ sẽ không tin tưởng bạn và sẽ không tiếp tục giao 
dịch với bạn trong tương lai. Hơn thê nữa, họ sẽ nói với người 
khác về những hành động không tốt của bạn. Tuy nhiên, nếu 
bạn giúp đỡ đối tác và khách hàng của mình, họ sẽ có lòng 
tin nơi bạn, hết lòng tín nhiệm bạn. Bạn sẽ có mối liên hệ tốt 
đẹp, có thể kéo dài nhiều năm và đôi bên cùng có lợi. 

Khi vun trồng lòng tử tế, chúng ta cũng cần phải tỏ ra 
đáng tin cậy. Khi ai đó nói với bạn điều gì với lòng tin thì 
hãy giữ kín. Khi bạn hứa điều gì, hãy cô hết sức mình đề thực 
hiện lời hứa. Chúng ta phải nhìn xa hơn cái lợi trước mất 
và tập làm một người bạn tốt. Hãy nghĩ xem, “7i phải làm 
thế nào để trở thành người bạn tốt? Tôi cân phải làm gì hay 
không làm gì để được là người bạn tốt đối với người khác?” 
Vì tất cả đều cần có bạn, trước hết bản thân mình phải là bạn 
tốt đối với người khác. 

KẾT LUẬN 


Hãy dành ít thời gian Suy nghĩ về bảy bí quyết này. Đừng 
gạt chúng qua một bên để làm chuyện khác, mà hãy áp dụng 
những bí quyết này vào cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng 
chúng ta suy nghĩ hay hành động dựa theo chúng. Điều gì sẽ 
xảy ra? Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nhận ra được những lợi ích 
của việc áp dụng các bí quyết này vào cuộc sống sẽ gợi cảm 
hứng cho bạn thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ trải nghiệm 
được những lợi ích về cả hai mặt: Về mặt tâm linh và trong 
những mối liên hệ với người khác. Bạn sẽ hưởng thụ được 
sự bình an nội tâm lớn hơn, thỏa mãn hơn, và liên hệ sâu sắc 
hơn với người. 

Thỉnh thoảng hãy ôn lại các bí quyết này. Hãy đọc lại 
chúng để tự nhắc mình sống một cách chân thật không giả 


14 ‹ BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


tạo, quán tưởng về động lực của bạn và vun trồng một động 
lực lớn hơn, thiết lập các ưu tiên hàng đầu một cách khôn 
ngoan, sống quân bình, làm bạn với bản thân, ý thức rằng 
“tất cả không chỉ vì tôi” và vun trồng một trái tim nhân hậu. 


(Chuyên ngữ theo Seven Tïps for a Happy Le) 


15 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... 


16 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


HẠNH KIÊN NHẪN 


Jan Chozen Bays 


dan Chozen Bays, MD (1945), 
bác sĩ Nhỉ và cũng là thầy dạy Thiên 
ở tiểu bang Oregon, Mỹ. Từ những 
năm 1985, bà và chỗng là Laren 
Hogen Bays, đã dạy thiên tại Cộng 
đồng Thiền Oregon, ở hạt Port- 
land, Oregon. 





Sư phụ của bà là Đại lão Hòa thượng Hakuyu Taizan Maezumi 
Roshi, từ năm 1977 cho đến năm 1995 khi Hòa thượng viên tịch. 
Bà cũng được Ngài truyền Pháp vào năm 1983. Từ 1990 cho đến 
nay, bà vẫn tiếp tục phát triển sự thực hành với Shodo Harada, 
Thiên sư Lâm Té. 


3e sk 

Khi bị bắt buộc phải chờ đợi, như khi bị kẹt xe, phản ứng 

bản năng của chúng ta là phải làm gì đó đê khỏi bực mình 

vì chờ đợi. Ta vặn radio lên, gọi điện thoại, nhăn tin hay chỉ 
ngôi đó thở ra khói. 


Thực hành chánh niệm trong lúc chờ đợi giúp ta tìm 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s L7 


được nhiều khoảng thời gian ngắn trong ngày khi ta có thể 
khơi sợi chỉ tỉnh thức lên khỏi nơi nó đang nằm ân núp dưới 
mạng vải chăn chịt của cuộc sông. Chờ đợi, một sự việc bình 
thường nhưng thường gây ra những tình cảm tiêu cực, có thể 
được chuyền hóa thành một thứ quà tặng, món quà của thời 
gian rảnh rỗi đề thực hành. Tâm sẽ được ích lợi đến gấp đôi: 
Trước tiên, là buông bỏ được các trạng thái tâm tiêu cực, thứ 
đến, là đạt được những hiệu quả tốt đẹp của dầu chỉ vài giây 
phút tu tập được đan chen vào trong ngày. 


Khi bạn hành pháp này, bạn sẽ biết nhận ra rất sớm những 
biến đồi của thân theo sau các tư tưởng, cảm xúc tiêu cực sắp 
bùng nổ như việc thiếu kiên nhẫn khi phải đợi chờ, hay tức 
giận vì cái “tên ngu ngốc” đang đứng ở phía trước trong hàng. 
Mỗi lần chúng ta có thể dừng lại và không để cho trạng thái 
tâm tiêu cực trổ ra quả (thí dụ, bực bội khi bị kẹt xe hay tức 
tối vì cô thu ngân chậm chạp), là ta đang xóa đi một cách ứng 
xử quen thuộc nhưng bắt thiện của tâm/trí. Nếu ta không để 
chiếc xe tâm cứ chạy đồ xuống các rãnh cũ, ngọn đôi xưa, bãi 
lầy cũ, thì đần dần các rãnh sẽ được lấp đầy. Dần dân trạng 
thái tâm bực bội, chán nản quen thuộc khi phải chờ đợi sẽ 
tiêu tan. Điều này cần có thời gian để thực hành, nhưng sẽ 
có kết quả. Nó rất đáng công, vi tất cả những người chung 
quanh ta cũng sẽ được lợi lạc. 


Phần đông chúng ta đều dùng tâm đo lường sự đáng giá 
của mình qua những kết quả thâu lượm được. Nếu tôi không 
tạo ra được gì hôm nay, nếu tôi không viết sách, không đọc 
diễn văn, không làm bánh, không kiếm được tiền, bán được 
hay mua được món gì đó, được điểm tốt trong ký thi, hay tìm 
được người bạn lòng, thì ngày này của tôi coi như toi và tôi 
là kẻ thất bại. Chúng ta không cho mình được điểm nào nêu 
chỉ dành thời gian đề “có mặt”, để chỉ hiện hữu. “Sự chờ đợi” 


18 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


do đó là nhân gây bực bội: Thử nghĩ xem tôi có thể làm bao 
nhiêu việc nếu không phải chờ đợi! 

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi người thân họ thích điều gì nhất ở 
bạn, chắc chắn rằng câu trả lời sẽ đại loại như là “sự có mặt” 
của bạn hay “sự quan tâm chăm sóc” của bạn. Sự có mặt 
không tạo ra sản phẩm cụ thể mà ta có thể đo lường, ngoại 
trừ những tình cảm tích cực, cảm giác được nâng đỡ, sự thân 
thiết và hạnh phúc. Khi chúng ta không còn quá bận rộn, quá 
chăm chú phải tạo ra cái gì đó mà chuyên sang chỉ tĩnh lặng 
và tỉnh giác, thì bản thân chúng ta cũng cảm thấy được nâng 
đỡ, thân thiết và hạnh phúc, ngay cả khi không có ai khác ở 
bên mình. Những tình cảm tích cực này là thứ sản phẩm rất 
được ưa chuộng nhưng không thê mua. Chúng là sản phẩm 
tự nhiên của sự có mặt. Chúng là quyền lợi mà sinh ra con 
người vốn sẵn có mà chúng ta đã quên lãng rằng mình sở 
hữu chúng. 


(Trích dịch từ Làm Thể Nào Đề Thuần Một Con Voi Rừng 
(How to Trai a Wild Elephant), Jan Chozen Bays © 2011). 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 9 


NGHỆ THUẬT ĂN TRONG CHÁNH NIỆM 


Jules Clancy 


Jules Clancy học ngành công nghiệp 
thực phẩm. Cô là tác giả của quyển “5 
Ingredienrs 10 Minutes ” 6 Nguyên Liệu 
10 Phút”. Cô viết blog để giúp người đọc 
nắu những món chất lượng, bổ dưỡng 
nhất mà không cần mắt nhiễu thời gian 
nấu nướng. 





LOẶO: 


Khi tôi bỏ VIỆC vào tháng, Giêng để chuyên tâm vào VIỆC 
viết blog suốt thời gian, có rất nhiều chuyền biến tôi rất hào 
hứng muốn đem áp dụng vào cuộc sống của mình. Một trong 
những điều đáng nói nhất đó là về thói quen ăn uống của tôi. 

Trong những tháng năm làm kẻ nô lệ ăn lương trong 
các công ty, điểm tâm thường là bữa tôi ăn một mình trong 
xe. Ăn chụp giụt, hầu như không nhai nuốt khi tôi cố vượt 
thoát khỏi dòng xe cộ mắc cửi trong suốt cả tiếng đồng hồ 
lái xe đi làm. 


20 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Bữa trưa còn tệ hại hơn thế nữa. Dầu tôi mang theo thực 
phâm bô dưỡng chuân bị sẵn ở nhà, nhưng tôi lại không thê 
sử dụng chúng. Nuôt vội miệng bánh mì sandwich trước máy 
vi tính trong khi chuân bị cho buôi họp kê tiệp, tôi gân như 
không biệt mình đang bỏ gì vào cơ thê. Không trách gì đã ăn 
xong mà tôi vân thây đói, thây khát. 

Với thời khóa biểu mới tôi quyết làm một cuộc chuyên 
biên. Không còn vừa ăn vừa lái xe, hay ăn lúc làm việc trước 
máy tính, tôi quyêt băt đâu thực hành nghệ thuật ăn trong 
chánh niệm. 

NHỮNG LỢI ÍCH KHI ĂN TRONG CHÁNH NIỆM? 

Không ăn nhiều quá: Từ dạo đó tôi không còn đi ngủ 

với cảm giác no ứ, đầy hơi. Điều đó đã tốt mà còn có nghĩa 


là giờ tôi có thể được mặc những chiếc quần jean ưa thích vì 
“bụng béo' đã biến mắt. 


Có thể thưởng thức món ăn tốt hơn. Là người nghiên 
cứu về thực phẩm, tôi luôn coi mình là tín đồ của ăn uông. 
Giờ khi tôi đang trên con đường làm chủ nghệ thuật ăn uông 
có chánh niệm, tôi thấy có một sự 'ngưỡng mộ” mới mẻ đối 
với thực phẩm, và tôi khám phá ra được nhiều thích thú trong 
các bữa ăn hơn. 


Tiêu hóa được cải thiện. Sự tiêu hóa thức ăn bắt đầu 
ngay trong miệng bằng nước bọt. Nếu thức ăn không được 
nhai kỹ, thì các bộ phận còn lại trong hệ thống tiêu hóa phải 
làm việc nhiều hơn. Có thể tôi tưởng tượng ra điều này, 
nhưng tôi nghĩ là từ khi biết ăn trong chánh niệm, tôi ít bị 
đầy hơi hơn. 

Ăn ít cũng thấy đủ. Ăn có chánh niệm phần nào cũng 
có nghĩa là giảm bớt việc ăn uống quá độ. Điều lợi ích ở đây 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 2Ì 


thực sự là việc ta vẫn có thể cảm thấy thỏa mãn dầu ăn ít. Thí 
dụ, chỉ ăn một hay hai miếng sô-cô-la là ta thấy đủ, không 
thèm muốn ăn hết cả thanh kẹo. Do đó, ta không còn cần phải 
“cắm” mình thỉnh thoảng được ăn nhiều hơn một chút, là điều 
sẽ khiến ta có cái nhìn về thực phẩm lành mạnh hơn. 


Như thế, bạn đã sẵn sàng đề thay đổi thái độ của mình đối 
với thực phâm chưa? 


LÀM SAO ĐỂ LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT ĂN UỐNG CÓ CHÁNH NIỆM 


1. Hãy bắt đâu từ từ. Cũng giỗng như mọi thói quen mới, 
tốt nhất là đặt ra những mục tiêu khả thi. Mỗi ngày chọn một 
bữa ăn chánh hay bữa ăn dặm, và thực sự thực hành ăn trong 
chánh niệm ở những thời điểm đó. 

2. Lúc ăn không làm việc khác. Khó mà chú tâm vào việc 
ăn uống nếu cùng lúc bạn làm việc khác. Hãy dành thời gian 
cho việc ăn và không làm gì khác nữa. 

3. Chỉ ăn ở tại bàn ăn. Một cách nữa để tránh tình trạng 
ăn uống thiếu chánh niệm là tập thói quen chỉ ăn khi có thể 
ngồi tại bàn ăn và hoàn toàn đề tâm đến thực phẩm ta đang 
ăn. Không vừa đi vừa ăn vặt nữa. 


4. Thưởng thức cách chưng bày món ăn. Khi nhìn cắc 
món ăn chưng bày hấp dẫn trên các tạp chí hay trên mạng, 
chúng ta thường xuýt xoa thèm thuồng, nhưng đôi khi ta 
lại quên nghĩ tới cái đẹp của thực phẩm mình sắp dùng tới. 
Dành thời gian để làm điều đó cũng giúp ta chuẩn bị tư thế 
ăn trong chánh niệm. 


5. Chú tâm vào từng miễng ăn. Hãy đề ý đến vị, kết cầu 
(cứng, mềm, dai...) của thực phẩm và cả âm thanh khi nhai 
thức ăn trong miệng. Chú tâm xem bạn thích hay không thích 
những cảm giác này như thế nào. 


22 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


6. Nhai. Ta không cần tuân theo thông lệ cực đoan ở một 
sô tự viện là phải nhai 100 lân trước khi nuôt, nhưng ta cân 
nhai kỹ đê thực phâm tan ra trước khi nuôi. 


7. Dùng muông nĩa hay đũa và đặt chúng xuống lúc đang 
nhai. Khi ta dùng muỗng, nĩa hay đũa, ta dễ gắp miếng nhỏ 
hơn. Nếu ăn những món không cần sử dụng những thứ này 
cũng nên dừng lại giữa những lần bỏ đồ ăn vào miệng, như 
thế ta mới có thể chú tâm. 


§. Chuyện trò và chia sẻ. Một trong những niềm vui 
khi ăn uống là có thể cùng ăn chung với những người mình 
thương yêu. Trong không khí đó, cũng khó để giữ chánh 
niệm, nhưng không phải là điều không thể. Hãy hướng đề tài 
về bữa ăn bạn đang dùng. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về mùi 
vị, kết cầu của thực phẩm, điều bạn thích hay không thích. 
Lúc đầu làm việc này có vẻ kỳ kỳ, nhưng hãy tin tôi, dần dần 
bạn sẽ thấy việc làm này cũng thú vị đấy. 


9. Hãy chọn chất lượng thay vì số lượng. Khi chọn một 
phần nhỏ hơn của thực phẩm chất lượng nhất trong khả năng 
của mình, bạn không những sẽ thưởng thức món ăn nhiều 
hơn, mà còn cảm thấy thỏa mãn và không phải ăn quá độ. 


10. Dành thời gian để tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, từ 
những nguyên liệu tươi ngon. Quá trình chuẩn bị cũng có thê 
là những giây phút thư giãn, thoải mái như khi ăn. Đối với 
tôi, việc biết nguyên liệu nào đã được bỏ vào thức ăn của 
mình, giúp tôi rất yên tâm, nên dẫu có vất vả, phiền phức 
cũng đáng công. 


(Chuyên ngữ từ The Art of Mindfiil Eating, Stonesoup Blog) 
2015 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 23 


CHÁNH NIỆM KHI BẬN RỘN 


Sisfer (@ceqan 


Sister Ocean (Chân Trang Hải An), gốc người Canada. Sư cô 
được thọ giới tại Làng Mai của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh vào 
năm 2012. Sư cô tu và thực hành tại Thiên viện Blue CHỮ ở New 
York, nơi mà các khóa tu về nghệ thuật sống chánh niệm thường 
được tổ chức. 


LOẶO: 


Có những lúc cuộc sống dường như nhẹ nhàng, thư thả 
và những lúc nó căng thắng, nghẹt thở. Thực tập chánh 
niệm là phương cách có thể giúp ta vượt qua những thăng 
trầm đó - để tận hưởng an bình, hạnh phúc khi chúng phát 
sinh, và để giải tỏa căng thắng, đớn đau khi chúng có mặt. 
Một số các phương cách thực hành mà tôi biết có thể giúp 
tôi vượt qua những lúc cuộc sống quá bận rộn, liên quan đến 
thân. Đức Phật đã trao truyền cho ta nhiều phương cách dưới 
tiêu đề “Niệm Thân”. 

Dưới đây là một số gợi ý để áp dụng chúng vào cuộc sống 
hằng ngày. 


24 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Bắt cứ khi nào chợt ý thức đến giây phút hiện tại sau thời 
gian phóng tâm, việc đầu tiên tôi làm là xét lại tư thế của 
mình. Tâm tôi có thể quay cuồng và các xúc cảm của tôi có 
thể phóng xa nghìn dặm, nhưng tôi luôn có thể chỉnh xét lại 
tư thế của mình. Có một cách cũng khá dễ đề lấy lại thăng 
bằng ngay: Hít vài hơi thở sâu, rút vai lên, chùn vai xuống, 
rướn phía sau cổ lên, vậy là đầu tôi thấy nhẹ hơn. Sau đó tôi 
thư giãn bụng và tiếp tục thở sâu. Một khi thân thư giãn hơn, 
thì đễ hít thở đầy chánh niệm hơn. Và khi đã dễ dàng thở đầy 
chánh niệm, thì sự thực tập còn lại cũng trở nên dễ dàng! 
Chỉnh xét lại tư thế và làm mềm bụng để thở sâu có thê được 
áp dụng cho bắt cứ tư thế nào, trong bất cứ hoạt động nào, vì 
thế đó là cách đầu tiên tôi thường áp dụng khi thiếu tập trung. 


Khi đi, ngay cả khi đi nhanh, tôi cũng thực hành buông 
thư các bắp thịt ở chân, rồi bước từng bước, như thê mỗi 
bước sẽ đề lại dấu ấn trên mặt đất. Tôi không dậm chân mà 
để mỗi bước chắc nịch xuống mặt đất. Dĩ nhiên, khi bước, 
điều này cũng tự nhiên xảy ra, nhưng tôi nhận thấy là càng 
bận rộn, thân tôi dường như càng bám vào tất cả mọi thứ - 
kế cả bước đi. Buông thư được trong từng bước chân là một 
hạnh phúc trong những lúc đầy bận rộn, đề làm thư giãn thân 
và nhẹ nhàng chú tâm. 


Khi tôi vận động chân tay, như là cắt rau củ, vệ sinh nhà 
cửa, phơi đồ hay dọn giường ngủ, tôi cố găng ứng dụng tất 
cả các điều kế trên. Sau khi chỉnh xét tư thế, và thở sâu, tôi 
đem tâm chánh niệm đến cảm giác nơi hai tay. Tôi thường sử 
dụng quá nhiều năng lực và để ý thấy các cơ ở tay căng cứng 
ngay cả khi tôi đã làm xong công việc. Nên khi có chánh 
niệm, tôi buông thư cánh tay, bàn tay và thử sử dụng ít năng 
lực hơn đề hoàn thành cũng những công việc đó. Thật là một 
cuộc thử nghiệm đây thú vị. Nhờ sự thực tập đó, giờ tôi có 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 25 


thê nói là mình thực sự thích thú công việc quét nhà, rửa chén 
là những thứ trước đây tôi không màng đến. Hãy nhớ từng 
giây phút của cuộc sống làm nên cuộc sống của chúng ta. 
Vậy tại sao không tận hưởng từng giây phút đó? 

Tôi cũng để ý thấy là khi tôi làm công việc “đầu óc” — 
như tô chức sự kiện hay hội thảo. Đó là những lúc dễ quên 
chánh niệm nhất. Tôi chỉ vừa học cách thực tập chánh niệm 
trong những lúc ấy. Thí dụ khi có năm người hỏi tôi năm 
điều khác nhau và tôi phải hoàn thành ba công việc trong một 
tiếng đồng hồ tới, thì việc phải dừng lại và làm mọi thứ chậm 
rãi trong chánh niệm dường như là điều không tưởng. Nhưng 
ngay cả lúc ấy, việc quay về niệm thân cũng có thê thực hiện 
được. Khi suy nghĩ quá nhiều, các cơ ở thái dương, hàm và 
mắt thường rất căng. Nên khi tôi nhận thấy mình đắm chìm 
trong suy tưởng, tôi buông thư các cơ mặt và đầu và cố gắng 
không nhìn căng quá. Tức thì, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và 
sáng suốt hơn. Dĩ nhiên điều đó không thê “giải quyết” mọi 
vấn đề, nhưng nó vô cùng ích lợi và đơn giản. 


Nhưng có lúc các thực tập đơn giản này cũng trở nên quá 
sức khiến tôi không muốn thực hành nữa. Sau nhiều lần “cố 
gắng” chánh niệm nhưng không cảm thấy an lạc hay bình 
tĩnh hơn, tôi chánh niệm dừng lại sự thực tập chánh niệm. 
Nếu tôi nhận thấy là phải ép mình thực hành chánh niệm, thì 
tôi dừng cô gắng. Khi sự gò ép này giảm bớt với thời gian, 
tôi thấy mình lại muốn thực hành trở lại, mà không cần nỗ 
lực. Điều này có thể khiến bạn hoang mang. Nhưng sự thực 
hành niệm thân không phải là một bài thực tập để đạt được 
điều gì đó trong tương lai. Thực tập niệm thân và tất cả các 
phương pháp thực tập chánh niệm khác, đều mang lại lợi ích 
ngay trước mắt. Thực tập chánh niệm là thiết lập nền tảng 
đề chăm sóc cho tâm và các cảm xúc, đề tập tận hưởng từng 


26 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


giây phút trong cuộc sống, đề hiểu bản thân và thế giới (thực 
sự không phải là tách biệt), và để mọi chúng sanh được giải 
thoát hoàn toàn, lâu bền khỏi khổ. Đây thực sự là con đường 
thênh thang và tốt đẹp! 

Tôi không nói những điều trên để khiến bạn nản chí vì 
việc thực tập chánh niệm không có gì đặc biệt. Chỉ là ta phải 
nhớ. Là điều mỗi ngày tôi vẫn còn nhiều lần quên. Đó là lý 
do tại sao ta gọi đó là thực tập. Điều quan trọng là khi ta nhớ 
đến, ta bắt đầu trở lại. Chỉ một hơi thở. Chỉ một bước chân. 
Chỉ một giây phút bình an. Lặp đi và lặp lại. 


(Chuyên ngữ theo 7Too Busy For Mindfuilness, nguồn: 
Buddhistdoor International Sister Ocean, 6/3/2014) 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 27 


GỬI BẠN 
17 Lời khuyên thẳng thắn về cuộc sống của Thiền 
sự Kodo Sawaki 


Roshi Kodo Sawaki (1880-1965), 
hay “Kodo Kẻ Không Nhà”, nhự 
người ta gọi ngài, là một trong những 
vị thiển sư Tào Động ảnh hưởng nhất 
của thế kỷ XX. Sinh năm 1880, là trẻ 
sớm mô côi, Sawaki chạy trồắn khỏi 
người giám hộ để trở thành một tu 
sĩ vào năm 16 tuổi. Sau khi thọ giới 
chẳng bao lâu, ông bị gọi nhập ngũ 
vào Quân đội Hoàng gia Nhật Bản, 
tham chiến trong cuộc chiến tranh 
Nga - Nhật 1904-05. Khi chiến tranh 
kết thúc, ông lại quay về tu học thiên, 
dân dân quản lý Amtaji Shichikurin Sanzen Dojo vào năm 1949. 
Tuy nhiên Sawaki không phải là một vị trụ trì bình thường, nên 
thay vì lo đảm trách những công việc quản lý ở chùa, ông lại chu 
dụ khắp nước Nhật để dạy thiển (zazen) cho người tại gia, một 
công tác mà ông gọi đùa là “Tu viện Lưu động”. Những nỗ lực 
này khiến ngài vừa bị gọi là “Kẻ Không Nhà” (Homeless), vừa 
được coi là người tiên phong trong việc quảng bá việc ngôi thiển 
ở Nhật Bản. 





28 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Dưới đây là bản tóm tắt của sưu tập những lời dạy của ngài, 
có tên là “Gửi Bạn”, được biên soạn bởi người kế nhiệm Sawahi, 
Thiên sư Uchiyama. Không có bản in đây đủ, nhưng một số bài 
sưu tập có thể được tìm thấy trên website của Antaji, những bài 
dưới đây cũng có nguôn từ đó. Muho Noelke, vị trụ trì đương 
nhiệm của Antai và Reiho Haasch, một giảng sư trong tông môn 
đã dịch từ nguyên tác tiếng Nhật. 

Sawaki đặc biệt được biết đến vì lỗi sống dụ mục và vì ngài 
luôn nhắn mạnh đến tầm quan trọng của việc hành thiên hơn là 
học kinh sách hay tham công án. Nếu những lời dạy của ngài 
ở đây có giá trị gì, ngài cũng phải được nhớ đến với tính cách 
dễ thương và cách giao lưu trực tiếp, là điễu đôi khi dường như 
không tôn trọng người nghe. Bạn có lo lắng về nghệ nghiệp của 
mình không? Có đắm đá với người phối ngẫu không? Than phiển 
rằng mình luôn bận rộn à? Kẻ Không Nhà Kodo sẽ có lời khuyên 
cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm đó là những lời 
khuyên mà bạn muốn nghe. 


33k 


1. Gửi người bắt đầu biết suy gẫm về cuộc đời 


Ở một số nơi tại Mãn Châu, các cỗ xe thường do các chú 
chó to lớn kéo. Bác xà ích treo một miếng thịt trước mũi chó, 
và chú chó chạy như điên theo miếng thịt. Nhưng dĩ nhiên là 
chú không bao giờ với tới. Chú chỉ được vứt cho miếng thịt 
khi cỗ xe đã về tới đích. Rồi chỉ trong một cái ngồn, chú nuốt 
chững miếng thịt xuống cô họng. 

Người đi làm với đồng lương cũng y hệt như thế. Từ đầu 
tháng cho đến cuối tháng, họ cũng chạy theo đồng lương treo 
trước mũi. Một khi đã lãnh lương, họ cũng ngồn nó xuống, 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 29 


và lại sẵn sàng chạy tiếp theo kỳ lương tới. Không ai có thể 
thây xa hơn đầu mũi của mình. 


Câu hỏi là: 7g¡ sao bạn phải khốn khổ như thế? 


Nếu không cần thận, bạn sẽ phí hết cuộc đời mình không 
làm gì ngoài việc chờ đợi những hy vọng tâm thường nhât 
của mình có thê thành tựu. 


2. Gửi người không thể nào dừng lo lắng người khác 
nghĩ về mình như thê nào. 

Bạn không thê nào đổi bất cứ thứ gì với người khác. Mỗi 
và mọi người phải sông cuộc đời riêng của mình. 

Đừng phí thời gian suy xét xem ai là người tài giỏi nhất. 

Mắt không nói, “Chúng tôi thấp hơn, nhưng thấy nhiêu 
hơn”. Chân mày không trả lời, “Đứng, chúng tôi không thấy 
gì, nhưng chúng tôi ở cao hơn. 


Mũi không thê thay mắt, và miệng không thể thay cho tai. 


Mọi thứ đều có nhiệm vụ riêng của mình, mà không gì 
trong vũ trụ có thê thay thê. 


3. Gửi người đã hoàn toàn mệt mỏi trong việc đầu 
tranh với người phôi ngầu. 


Vân đê không phải ai là người đúng. Đơn giản là các bạn 
nhìn sự việc theo quan niệm khác nhau. 


Khi bạn bắt đầu nói “Tôi”. Mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng. 


Hãy thôi cố gắng làm một người đặc biệt - hãy cứ là 
chính mình. Hãy kiêm chê. Ngôi xuông! 


4. Gửi người nghĩ làm giống người khác là có lợi. 


Bạn luôn bám theo người khác. Nêu họ ăn khoai chiên, 


30 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


bạn cũng đòi ăn khoai chiên. Nêu ai đó ăn kẹo, bạn cũng muôn 
ngậm kẹo. Nêu aI đó thôi còi, bạn cũng kêu đòi: “Mẹ ơi, mua 
cho con cái cỏ”. Và điêu đó không chỉ xảy ra đôi với con trẻ. 


Khi mùa xuân tới, bạn quay cuồng theo mùa xuân. Khi 
thu đến, bạn chạy theo mùa thu. Ai cũng chờ đợi thứ gì đó để 
chạy đuổi theo. Có người còn kiếm sống được nhờ sự chạy 
đuôi theo đó - họ làm nghề quảng cáo. 


Với từng cá nhân, chúng ta còn chịu đựng nồi, nhưng khi 
họ lập thành nhóm, họ bắt đâu trở nên quái dị. Họ bị rơi vào 
sự ngu ngôc của nhóm, của bây đàn. 


Khi sống trong sự ngu ngốc của nhóm, chúng ta lẫn lộn 
giữa sự cuông điên và kinh nghiệm thực sự. Nên điều quan 
trọng là bạn phải rõ ràng về bản thân, và thức tỉnh khỏi cơn 
điên đó. Thiền (zøzen) có nghĩa là rời bỏ bầy đàn và tự đi trên 
hai đôi chân của mình. 

5. Gửi người mà suốt đời chỉ biết có tiền và tiền. 

Hạnh phúc và bất hạnh của con người không chỉ tùy 
thuộc vào tiền. Nếu con số trong tài khoản tín dụng của bạn 
là thước đo lường hạnh phúc, thì sự việc sẽ đơn giản xiết bao. 
Tuy nhiên thực sự nó không phải như thế. 


Đừng quá tiêu cực khi bạn bắt đầu nói là bạn cần tiền để 
sống. Trong thế giới này, bạn có thê hoàn toàn sống tốt mà 
không cần đến số tiết kiệm. 

Một số người nghĩ rằng họ quan trọng bởi vì họ có tiền. 
Người khác thì cho mình quan trọng vì đã đạt được giác ngộ 
“satori”. Nhưng cho dầu bạn thổi phông tấm da thịt này bao 
nhiêu, bạn cũng không thê biến mình thành gì cả - ngoài việc 
trở thành ma. 


Những gì không thuộc về bạn chiếm đầy vũ trụ. Khi nào 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 3 Ì 


những suy tưởng của cá nhân bạn chấm dứt, thì Phật pháp 
có mặt. 

6. Gửi người thích có nhiều tiền, tình yêu, chức vị và 
danh vọng. 


Si mê có nghĩa là chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. 
Còn kẻ trí nói, “Dầu có gì xảy ra, tôi vẫn là tôi". 

Một lần trong thời chiến tranh (Nga-Nhật, 1904-1905), 
tôi viễng thăm một mỏ than. Ăn vận như người thợ mỏ, 
đầu đeo đèn, tôi trèo vào thang kéo, và bắt đầu đi xuống 
mỏ. Có lúc khi đang đi xuống, tôi có cảm giác như thình 
linh chúng tôi lại trở lên cao. Nhưng khi dùng đèn soi 
vào vách, tôi thấy là mình vẫn đang đi xuống. Lúc đầu 
khi đang xuống thật nhanh, ta cảm thấy mình thực sự đi 
xuống. Chỉ đến khi vận tốc thay đổi thì chúng ta lại có 
cảm giác mình đang đi lên trở lại. Cũng giống như thê, 
khi suy nghiệm về cuộc đời mình, hình như chúng ta 
luôn sai lầm khi lầm tưởng rằng những con số luôn thay 
đổi là tổng số. 


Thua là định. Thắng là ảo tưởng. 


Không thèm muốn bắt cứ thứ gì là món quà lớn nhất mà 
bạn có thê ban tặng cho vũ trụ. 


7. Gửi người muốn thấy kẻ thù bị điêu đứng. 


Chúng ta thường nghĩ không biết ở đây ai thực sự là kẻ 
hay hơn. Nhưng chăng phải là tât cả chúng ta đêu tượng hình 
từ cùng năm đât đó sao? 

Mọi người cần ngồi chôn chặt xuống nơi chỗ không có 
tôt hơn hay xâu hơn. 


Suốt đời bạn đã là kẻ điên rồ khi nghĩ rằng thực sự có 


32 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


^As%% 


“tôi” và “người khác”. Bạn làm đủ trò để nổi bật trong đám 
đông, nhưng trong thực tê thì không có “bạn” hay “người khác”. 


Phật pháp có nghĩa là liền một mảnh. Vậy thì đường biên 
nào chạy giữa bạn và tôi? Dần dần tất cả chúng ta đều hành 
xử như thể có đường biên chia tách bạn và thù. Chúng ta đã 
quen quá với cách suy nghĩ đó, ta tin rằng đường biên đó 
thực sự hiện hữu. 


Nghèo hay giàu, quan trọng hay không quan trọng — 
không có gì hiện hữu. Chúng chỉ là ánh sáng lâp lánh trên 
các làn sóng. 


8. Gửi người đang đau khô vì bị lường gạt. 


Tất cả chúng sanh đều lầm lạc: Ta xem là hạnh phúc cái 
đưa đến bất hạnh, và than khóc vì một bất hạnh hoàn toàn 
không phải là bất hạnh. Tất cả chúng ta đều biết là một đứa 
trẻ đang khóc có thể biến nước mắt thành tiếng cười khi bạn 
cho nó cái bánh. Cái mà những kẻ phàm phu như chúng ta 
gọi là hạnh phúc cũng không hơn thế bao nhiêu. Đôi lúc bạn 
cân tát vào mặt mình đề tự hỏi một cách nghiêm túc: Những 
điều bạn được hay mất có thực sự đáng được bạn reo hò hay 
than khóc như thế không? 


Sớm muộn gì mọi người cũng bắt đầu chỉ nghĩ cho riêng 
mình. Bạn nói, '““Tôt quá!” Nhưng cái gì tôt? Nó chỉ tôt cho 
bản thân bạn, thê thôi. 

Người có nhiều ham muốn rất dễ bị lường gạt. Ngay cả 
những kẻ lừa phỉnh đại tài nhât cũng không mong được gì từ 
người không có lòng tham muôn. 

Phật giáo có nghĩa là vô ngã, không có gì đề đạt được. 


9. Gửi người lận đận trên đường công danh. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 33 


Khi đã chết và bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy 
những thứ này không đáng chi. 


May mắn hay rủi ro, tốt hay xấu — không phải tất cả đều 
như bạn nhìn thây. Cũng không phải giông như bạn nghĩ đâu. 
Bạn cân phải vượt lên trên may măn hay bât hạnh, tôt hay xâu. 


Đau khổ không là gì hơn là cái khổ ta tự tạo ra cho bản thân. 


10. Gửi người luôn than thở rằng mình không có thời 
gian. 


Mọi người đều than phiền là họ quá bận rộn đến không có 
thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế?Chính là ảo 
vọng khiến họ bận rộn.Người hành thiền luôn có thời Ø1an. 
Khi bạn hành thiền, bạn có nhiều thời gian hơn bất cứ ai ở 
trên thế gian này. 


Nếu không cần thận, bạn đang làm ầm ï chỉ việc kiếm 
sống của mình.Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao?Chỉ là để 
kiếm miếng ăn.Đàn gà cũng tíu tít khi mô thức ăn. Nhưng tại 
sao?Chỉ để bị người ta ăn thịt. 


Người ta có thê tạo ra bao nhiêu ảo vọng trong một cuộc 
đời?Khó thê tính toán.Ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng 
“Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia...” Chỉ đạo một vòng 
trong công viên cũng đã có bao vọng tưởng hiện ra trong 
đầu. Vậy đó là ý ý nghĩa của “bận rộn”, F Tội muốn được bên 
em, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp em.. 


Con người luôn thở không ra hơi — vì chạy quá nhanh 
theo ảo vọng của họ. 


11. Gửi người đang mong muốn có một cuộc sống 
hạnh phúc hơn. 


Hãy tịnh lắng và mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Ta chỉ cần một 


34 ‹ BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


sự gián đoạn ngắn. Làm Phật có nghĩa là một sự gián đoạn 
ngăn từ làm chúng sanh. Làm Phật không có nghĩa là phải đi 
từ chúng sanh lên. 


“Loại người nào đứng trên mặt đất mà không đi tới cũng 
chẳng ấi lui?” Kyuho trả lời, “Là con cừu đá với con cọp đá: 
trước sau gì chúng cũng mệt mỏi khi phải kình chống nhau”. 
Con cừu đá không nhúc nhích. Con cọp đá cũng không nhảy 
chồm lên vì đói. Điểm mấu chốt là đó — hãy đối mặt với sự 
việc vượt lên cả suy tư. 


Chúng ta được gì khi thực sự năm bắt sự vật như chúng 
đang là? Vượt trên sự suy tư (so). Vượt lên trên suy tư 
không cho phép nó tự suy tư. Dầu bạn có nghĩ thế hay không: 
Sự vật cũng đơn giản như chúng là. 


‹T: át cả mọi pháp đêu trồng không” có nghĩa là không 
có gì đê chúng ta can dự vào, vì không có gì thực sự xảy ra. 


Chưa từng có gì xảy ra, bấp chấp những gì như đang xảy 
ra — đó là trạng thái tự nhiên. Ảo tưởng là đánh mất trạng 
thái tự nhiên này. hông thường chúng ta không nhận ra được 
trạng thái tự nhiên này. Thông thường chúng ta che giâu nó 
với một điêu gì khác, nên nó không còn tự nhiên nữa. 

Phật pháp có nghĩa là trạng thái tự nhiên này. 

Thực hành theo Phật có nghĩa là hoàn toàn sống trong 
giây phút hiện tại này — là cả cuộc sông của ta-ngay đây và 
bây giờ. 

12. Gửi người muốn học Phật pháp để hoàn thiện bản 
thân. 

“Lý thuyết rỗng tếch” là cách ta gọi những kẻ sính dùng 
thuật ngữ. Kiểu đó thì không ích lợi gì. Hãy đắm cả hồn và 
xác vào đói! 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 35 


Bạn phải hoàn toàn chết để có thê quán tưởng về Phật 
pháp. Chỉ tự hành xác và chêt nửa vời thì không đủ. 


13. Gửi người cho rằng Phật giáo không có nghĩa lý 
gì đôi với họ. 

Khi nói về Phật, bạn đang nghĩ đến một điều ØÌ xa VỜI, 
không liên quan đên bạn, đó là lý do tại sao bạn chỉ chạy 
loanh quanh trong vòng tròn. 


Chúng sanh và Phật đều có cùng hình tướng. Tỉnh giác và 
si mê cũng có cùng hình tướng. 


Khi ta thực hành theo Phật pháp, chúng ta là Phật. Hay 
đúng hơn, chính vì ta đã là Phật nên ta có thê thực hành theo 
Phật pháp. 


Bạn nghĩ rằng Phật giáo thì hơi khác với mọi thứ. Nhưng 
không phải như thế chút nào: Phật giáo chính là mỗi và tất 
cả mọi thứ. 

14. Gửi người không biết việc hành thiền của mình có 
ích lợi gì không. 

Thiền có ích gì? Hoàn toàn không! Nhưng cái “chẳng ích 
lợi gì” này phải thâm vào xương thịt bạn cho đên khi bạn 
thực sự thực hành cái “chăng ích lợi gì”. Chỉ đên khi đó, thì 
việc hành thiên của bạn mới thực sự chăng ích lợi gì. 


Bạn nói rằng bạn muốn trở thành người tốt hơn bằng cách 
hành thiên. Nhưng thiên không phải là vê việc học làm thê nào 
đê thành một con người. Thiên là dừng lại việc làm người. 


Bạn nói, “Ki thiên, tôi bị ảo tưởng!°. Điên rồ! Sự thật 
là chỉ khi hành thiền bạn mới ý thức đến các ảo tưởng của 
mình. Khi bạn quay cuồng với ảo tưởng của mình, bạn đâu 
hề để ý tới chúng. Lúc bạn hành thiền, một con muỗi chích, 


36 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


bạn cũng biết ngay. Nhưng khi bạn đang quay cuồng, thì con 
vắt có căn, bạn cũng không hê hay. 


Đừng càu nhàu. Đừng có trao tráo mắt nhìn khoảng 
không. Chỉ ngôi! 


15. Gửi người với tâm bắn loạn đang cố hết sức để 
được tâm an. 


Tâm bạn không an vì bạn đang chạy đuổi theo lý tưởng 
của một tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đó là đi thụt lùi. Hãy theo 
dõi tâm trong từng giây phút, dầu nó có loạn động đến thế 
nào. Ta chỉ có thê đạt được tâm an lạc rộng lớn khi thực hành 
với tâm loạn động này. 


Khi sân cuôi cùng được châp nhận là tâm sân, thì tâm sẽ 
an lạc. 


16. Gửi người cho rằng mình đạt được trạng thái tâm 
tôt đẹp hơn nhờ thiên định. 


Khi nào bạn còn cho rằng thiền là việc tốt, thì có điều gì 
đó không bình thường. Hoàn toàn không có gì đặc biệt vê 
thiên không vêt nhơ. Không cân phải hàm ân về điêu đó.... 
Đừng làm ô uê việc hành thiên của bạn băng cách nói là bạn 
đã tiên bộ, cảm thây tôt hơn, hay trở nên tự tin hơn trong việc 
hành thiên. 

Chúng ta chỉ nói, “Mọi việc tốt đẹp!” khi chúng xảy ra 
theo ý ta. 

Lý ra chúng ta phải để dòng nước của trạng thái ban đầu 
của ta như nó là. Nhưng thay vào đó, ta cứ liên tục vọc tay 
vào đó đê xem nước lạnh hay âm. Đó là lý do nó bị vân đục. 

Thiền không phải là máy đo khi nhiệt độ từ từ tăng lên: 
““Thêm chút nữa... đúng rôi! GIờ tôi đã đạt được giác ngộ!” 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 37 


Thiền không bao giờ trở thành một điều gì đó đặc biệt, dầu 
bạn có thực hành nó trong bao lâu. Nêu nó trở thành đặc biệt, 
chăc chăn là bạn đã lơi lỏng chỗ nảo rôi. 


17. Gửi người kỳ vọng một cách sống tuyệt đối. 


Phật pháp là gì? Đó là để mọi khía cạnh trong đời sống 
hăng ngày của bạn đêu nương tựa theo Phật. 


Cốt lõi của tất cả mọi hành động là đi đến chỗ tận cùng. 
Nếu tâm bạn vắng mặt dù chỉ một giây, bạn không khác gì 
cái xác chết. Thực hành là luôn tự hỏi mình “Ngay bao giờ 
tôi có thể làm gì theo như Phật?”. 


Đạt được đích chỉ một lần thôi chưa đủ. Điểm tối đa của 
năm ngoái chăng ích lợi gì. Bạn cân phải đạt được đích ngay 
bây giờ. 

(Do Muho Noelke & Reiho Haasch chuyên ngữ từ tiếng 
Nhật sang Anh: 7Ó YOU, Tạp Chí Tricycle) 


38 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


TRÁCH NHIỆM Ở NƠI MÌNH 


HỊT. K. Sri Dhammmananda 


Hòa thượng Tiển sĩ K. Sri 
Dhammananda, sinh năm 1919 
tại miền nam Tích Lan (Ceylon). 


Năm l2 tuổi, ngài xuất 
gia làm Sa-di, với pháp hiệu 
“Dhammananda”, có nghĩa là 
“người trải nghiệm được hạnh 
phúc nhờ nương tựa vào Pháp ”. 
Ngài thọ đại giới vào năm 1940 
và sau này được thọ các danh 
hiệu cao hơn năm 22 tuổi. Sau 
khi hoàn tắt chương trình Cao 
học tại Ấn Độ, ngài đã trải qua bốn năm đi hoằng pháp. Năm 
1952, trong số 400 vị Tỷ-kheo, ngài được chọn đi Mã Lai để hỗ 
trợ các nhu cẩu về tôn giáo của các Phật tử người Sinhalese 
ở xứ này. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc truyền giáo, 
ngài đã hiến dâng cả cuộc đời vào việc kêu gọi hòa bình, hiểu 
biết và hòa hợp. 





Nguyên là một vị lãnh đạo trong truyền thống Phật giáo 
Nguyên thủy ở Mã Lai và Singapore, ngài là một trong những 
vị Hòa thượng trưởng lão được kính trọng nhất trong cộng đồng 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 39 


Phật giáo, và cũng là tác giả của hơn 70 đầu sách về đạo Pháp, 
được dịch ra hơn l6 ngôn ngữ. 

Là một Pháp sư nổi tiếng, ngài thường được mời đến giảng 
pháp tại Mỹ, Úc, Anh, Âu châu và nhiều quốc gia khác ở châu Ả. 
Ngài đã an nhiên ra đi ở tuôi 87 vào ngày 3] tháng 8, 2006. 


xkk*k 


Theo bản tính con người, tất cả chúng ta đều có khuynh 
hướng đồ lỗi, trách móc người khác vì những thiếu sót hay 
bất hạnh của mình. Có bao giờ bạn nghĩ lại rằng chính mình 
phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của mình? Nỗi muộn 
phiền, bất hạnh của bạn không phải do lời nguyền của ai đó 
dành cho gia đình bạn, và được truyền từ thế hệ này qua thế 
hệ khác. Mà chúng cũng không phải do tội của vị tổ tông 
nào đó đã đội mồ lên để ám bạn. Nỗi khổ đau của bạn cũng 
không do Thượng đề hay Ma quỷ nào tạo ra. Chính bạn là 
người tạo khổ cho mình. Chính bạn là người gây bất hạnh 
cho mình. Chính bạn mới có thê giải thoát cho mình. 


Bạn phải tập gánh trách nhiệm cho cuộc đời mình và 
thừa nhận khuyêt điêm của bản thân chứ không oán trách 
hay phiên hà người khác. Hãy nhớ câu nói của người xưa: 


“Kẻ vô học luôn đồ lôi cho người; kẻ có chút học thức tự 
trách mình, còn người trí không đồ lôi cho gì cả”. 


Là người trí, bạn phải tập tự giải quyết vẫn đề của mình 
mà không trách móc ai cả. Nếu mỗi cá nhân đều cố gắng tự 
sửa lỗi mình, thì thế giới này sẽ được bình an. Nhưng phần 
đông chăng mảy may cố gắng đề nhận thức rằng chính họ 
mới phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều bất hạnh xảy ra cho 


40 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


mình. Họ thích tránh né. Họ nhìn ra ngoài đê tìm kiêm nguôn 
gôc vân đê vì họ miễn cưởng, không muôn thừa nhận những 
thiêu sót của bản thân. 


Tâm con người thường dễ tự đối mình, nên không ai 
muốn thừa nhận những yêu kém của bản thân. Họ sẽ tìm 
lý do gì đó để biện hộ cho hành động của mình và tạo ra ảo 
tưởng rằng mình không có lỗi. Nếu ta thực sự muốn được 
giải thoát, ta phải có can đảm thừa nhận sự yếu kém của 
mình. Đức Phật đã nói: 

“Thật dễ thấy lỗi người; quá khó để nhận ra lỗi mình”. 

Bạn phải rèn tánh can đảm để nhìn nhận khi mình phạm 
lỗi là do thiểu sót của mình. Bạn phải thừa nhận là mình saI. 
Đừng bắt chước theo kẻ ngu luôn đồ lỗi cho người. Đừng lấy 
người làm bia đỡ đạn cho mình — làm vậy thật đáng trách. 
Hãy nhớ rằng: “Bạn có thể thể lừa dối một số người trong 
một khoảng thời gian, nhưng không thể lừa dối tất cả mọi 
người, ở mọi lúc”. Đức Phật đã dạy: 


“Kẻ ngu mà không nhận mình ngu, mới thực sự là ngu. 
Còn người ngu nhưng biết mình ngu thì trong mức độ nào đó 
cũng là khôn”. 

Hãy nhìn nhận sự yếu kém của mình. Đừng trách móc 
người khác. Bạn phải nhận thức rằng bạn chịu trách nhiệm 
cho những bất hạnh và khó khăn xảy đến cho bạn. Bạn phải 
hiểu rằng cách bạn Suy nghĩ cũng tạo ra những điều kiện 
khiến khó khăn xảy đến với bạn. Bạn phải luôn nhớ rằng, 
bạn có trách nhiệm đối với những vấn đề của mình. Bạn phải 
luôn nhớ răng, bạn có trách nhiệm đối với bất cứ điều gì xảy 
ra cho bạn. 


“Không phải thê giới có vẫn đề, mà vấn đề là ở chúng 1`. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 4l 


Bạn phải chịu trách nhiệm về mối liên hệ với người khác. 

Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì xảy ra, bạn sẽ không cảm 
thấy bị tốn thương nếu bạn biết cách giữ tâm thanh thản. Bạn 
bị tốn thương chỉ vì thái độ tình cảm mà bạn chấp trước đối 
với bản thân và đối với người. Nếu bạn thương yêu, tử tế với 
ai, bạn sẽ được đáp trả bằng thái độ thương yêu, tử tế. Nếu 
bạn tỏ thái độ hẳn học, chắc chắn không bao giờ bạn được 
đáp trả bằng tình thương yêu. Một người sân hận chỉ thở ra 
khí độc và tự hại mình hơn là hại người. Người trí không để 
lòng sân khởi lên đáp trả lại sân thì sẽ không bị tổn thương. 
Hãy nhớ rằng không ai có thê làm tổn thương bạn trừ khi bạn 
để cho họ làm thế. Khi người khác trách móc, đồ lỗi cho bạn, 
nhưng bạn một lòng vững tin nơi Pháp (chân lý), thì Pháp sẽ 
bảo vệ bạn khỏi những sự tấn công, đả kích bất công. Đức 
Phật đã thuyết: 


*Ai xâm hại người lành, trong sạch, không nhiêm ô, điểu 
xáu sẽ rơi ngay kẻ áy, giông như tung bụi ngược chiêu gió”. 


Nếu bạn đề cho người khác thỏa mãn ý nguyện muốn làm 
tôn thương bạn, thì bạn là người chịu trách nhiệm. 


Đừng trách người — Hãy nhận trách nhiệm. 


Bạn phải tập canh giữ tâm bằng cách duy trì một quan 
điểm đúng đắn đề không có bất cứ điều gì xảy ra ở bên ngoài 
có thể khiến bạn chao đảo. Bạn đang gặp khó. Nhưng bạn 
không nên trách móc hoàn cảnh khi sự việc không theo ý 
mình. Bạn không nên nghĩ rằng mình kém may mắn, là nạn 
nhân của số mệnh, hay do tâm địa ác độc của người. Không 
cần biết lý do của bạn là gì, bạn không nên cố gắng đùn đây 
trách nhiệm của mình, bằng cách đồ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy 
có gắng giải quyết vấn đề của bạn một cách vui vẻ. Trong 
những lúc khó khăn, hãy sống lạc quan. Can đảm chấp nhận 


42 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


thay đổi nếu cần thiết, nhưng cũng phải đủ kiên quyết không 
chấp nhận điều gì bạn không thê thay đổi. Cần có đủ khôn 
ngoan đề hiệu những vấn đề trong cuộc sông, giống như mọi 
người khác. Nhưng cũng phải khôn đủ để đối mặt với một 
số vấn đề mà không cảm thấy bát lực, khổ đau. Những khó 
khăn là thách thức để chúng ta vượt qua. Những người cố 
gắng phục vụ người khác gặp nhiều phiền phức hơn những 
kẻ không làm gì, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là người 
tốt nên chạnh lòng. Họ cần phải có trí tuệ để nhận thức rằng 
việc phục vụ không vì tự ngã sẽ có phần thưởng riêng của nó. 


“Yêu thương mà không có trí tuệ hoặc có trí tuệ mà không 
có tình thương đêu không thê mang đến một cuộc sống tốt 
đẹp”. B.Russel. 


Bạn phải chịu trách nhiệm về sự bình an nội tâm của mình. 


Bạn phải học cách bảo vệ sự bình an, thanh tịnh mà bạn 
đã tạo ra được trong tâm mình. Đề gìn giữ nội tâm thanh tịnh, 
bạn phải biết lúc nào cần đầu hàng; lúc nào phải đẹp bỏ tự 
ái qua một bên, lúc nào phải che lấp cái ngã giả tạo, lúc nào 
phải thay đổi thái độ ương ngạnh, hay tà kiến và lúc nào phải 
thực hành kiên nhẫn. Bạn không nên để kẻ khác tước đoạt 
sự an bình nội tâm của mình. Bạn có thê duy trì điều đó nêu 
bạn biết cách hành động khôn ngoan. Trí tuệ xuất hiện khi ta 
nhận biết vô minh. 

“Con người không phải là một thiên thần gãy cánh, mà là 
một sinh vật đang vươn lên”. 


Thái độ đúng đắn đối với sự chỉ trích. 

Bạn phải học cách bảo vệ mình khỏi những chỉ trích bất 
công và tận dụng những góp ý có tính xây dựng. Bạn phải 
xem xét một cách vô tư, khách quan những góp ý của người 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 43 


đối với mình. Nếu sự phê bình, góp ý là chính xác, có cơ sở, 
xuất phát từ thiện ý, thì hãy chấp nhận chúng và sửa đôi. Tuy 
nhiên, nếu sự chỉ trích, phê bình bất công, không có cơ sở, 
xuất phát do ác ý, thì bạn không phải chấp nhận chúng. Nếu 
bạn biết cách ứng xử của mình là đúng, được người trí, có 
văn hóa chấp nhận, thì đừng lo lắng về sự chỉ trích không có 
cơ sở đó. Việc bạn hiểu đúng về cả hai sự phê bình có tính 
xây dựng và ác ý mới là điều quan trọng. Đức Phật đã dạy: 


“Trên đời này không có ai là không có lỗ”. 
Đừng mong đợi điễu gì thì không có gì làm bạn thất vọng 


Bạn có thê bảo vệ mình khỏi thất vọng bằng cách không 
mong đợi điều gì quá đáng. Nếu bạn không trông đợi gì, thì 
không có gì làm bạn thất vọng. Đừng mong đợi phần thưởng 
cho những gì bạn đã làm được. Hãy làm điều thiện một cách bất 
vụ lợi bằng lòng tử tế. Nếu bạn có thê giúp đỡ người khác mà 
không trông đợi sự đáp trả nào, thì bạn không có gì đề phải thất 
vọng. Bạn sẽ là người vĩ đại! Nguồn hạnh phúc phát khởi trong 
tâm do làm việc thiện chính là phần thưởng lớn của bạn. Hạnh 
phúc đó khiến ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. 


Có lẽ bản tính bạn là người tốt, bạn không làm hại đến ai. 
Dầu vậy bạn vẫn bị người khác chê trách. Bạn phải đối đầu 
với những khó khăn, thất vọng dầu luôn giúp đỡ và làm điều 
tốt cho người. Lúc đó bạn có thê nghĩ, “Nếu làm tốt được tốt, 
làm xấu bị điều xấu, thì tại sao tôi phải gặp tai ương khi tôi 
hoàn toàn không có lỗi gì? Tại sao tôi có quá nhiều bất hạnh? 
Quá nhiều thất vọng? Tại sao tôi bị người khác trách móc, 
phàn nàn dầu tôi làm điều tốt cho họ? Câu trả lời đơn giản là 
khi bạn thực hiện một số việc tốt, bạn phải đối mặt với một 
sỐ năng lực xấu, một số ma lực. Nếu không, thì là bạn đang 
gánh chịu một nghiệp xấu đã trổ quả. 


44 ‹ BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Hãy tiếp tục làm điều tốt, rồi dần dần bạn sẽ thoát khỏi 
những tai ương đó. Hãy nhớ là chính bạn đã tạo ra sự thất 
vọng cho bản thân và chỉ có bạn mới có thể vượt qua được 
những thất vọng này, bằng cách quán chiếu về bản chất của 
nghiệp (hành động và phản ứng) và bản chất của cuộc sống 
như đức Phật đã từng mô tả. 


Nếu bạn có thể bảo vệ bản thân, 
Thì bạn có thể bảo vệ người khác. 
(Chuyên ngữ từ YOU ARE RESPONSIBLE, trích trong 


quyên Pzpose QƒLe, NXB Kong Meng San Phor Kark See 
Monastery, Awaken Publishing & Design, Singapore) 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 45 


ĐỐI MẶT VỚI SỰ RA ĐI ĐỘT NGỘT 
CỦA NGƯỜI THÂN 


ẶN\i sự Thubtften Chodron 


Dưới đây là bài pháp thoại của Nỉ sự Thubten Chodron 
trong chương trình hoăng pháp qua video: Bodhisaftva š 
Breakƒast Corner của tu viện Sravasti Abbey 02-01-15. 


33k 


Năm ngoái có một số người đã viết thư cho chúng tôi 
hoặc vì họ có người thân vừa mất đi trong một tai nạn bất 
ngờ hoặc là vì con họ đã đột ngột ra đi. Hoặc cả hai như trong 
trường hợp con họ bị mất trong một tai nạn. Dĩ nhiên điều đó 
gây đau đớn khôn cùng cho gia đình của nạn nhân. 

Người ta khó chấp nhận việc đột tử của người thân là vì 
họ vừa có mặt hôm nay ở đây, rồi bỗng ngày hôm sau không 
có mặt. Khi chúng ta thấy ai đó hôm nay, chúng ta nghĩ là họ 
cũng phải có mặt ngày hôm sau vì thông thường là như thế: 
Họ có mặt hôm nay, thì họ sẽ có mặt ngày hôm sau hay hôm 


46 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


sau nữa, vì thế chúng ta không hè nghĩ là có thê họ sẽ không có 
mặt ở đây nữa. Dầu về mặt tri thức, chúng ta vẫn biết là người 
có mặt hôm nay có thể không có mặt trong ngày mai, vì không 
ai sống mãi, nhưng ta lại ngạc nhiên vì sự văng mặt của họ. 


Ngay đối với cha tôi, người vừa ra đi năm ngoái ở tuôi 
93. Tất cả chúng tôi đều biết ông sẽ ra đi vì ở tuổi 93 chắc 
chắn là ông không thể sống lâu hơn nữa, nhưng vì ông chết 
do một tai nạn là ăn bị nghẹn. Phản ứng đầu tiên của tôi là 
kêu lên “Nhưng tôi vừa gặp người hôm qua mà!” vì ngày 
hôm trước đó chúng tôi vừa quay một video về ông. Vì thế, 
ngay trong trường hợp bạn đã chuẩn bị cho việc ai đó sắp ra 
đi, bạn cũng không thê đễ dàng chấp nhận. 


Đối với sự ra đi đột ngột của con cái, ta càng khó chấp 
nhận hơn, vì dường như điều đó đi ngược lại với cái “trật tự 
tự nhiên”. Đó là người già phải đi trước rồi mới đến người 
trẻ, là cha mẹ phải ra đi trước con, cho nên khi con ra đi 
trước cha mẹ thì trật tự đó bị đảo lộn. Vì thế chúng ta thường 
thấy có sự xung đột giữa những điều chúng ta biết dựa trên 
tri thức và những gì tự động xảy ra trong cuộc sống. Thí dụ 
chúng ta biết mọi người đều phải chết nhưng khi nghe ai 
đó ra đi, ta lại ngạc nhiên. Hoặc chúng ta biết rằng tuổi tác 
không phải là yêu tố dự báo khi nào ta ra đi nhưng khi có 
người trẻ tuôi mất đi, chúng ta đều ngạc nhiên. Cho nên có sự 
khác biệt giữa những øì ta biết và những gì thực sự xảy ra. Vì 
thể trong Phật giáo ứng dụng, chúng ta cố gắng đưa những gì 
chúng ta biết đến gần hơn với những gì thực sự là. 


Chúng ta biết là cái chết sẽ đến với tất cả. Chết là điều tự 
nhiên chứ không phải là trái tự nhiên, vì ngay khi ai đó vừa 
được sinh ra, chúng ta biết rồi lúc nào đó họ sẽ chết vì không 
có ai sông mãi. Chết chỉ là một phần tự nhiên của cuộc sống, 
không phải vì ai đó làm điều gì sai trái mà họ phải chết, phải 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 47 


bị đau khổ hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Chỉ là thân 
chúng ta vô thường, và chỉ có thể được duy trì đến một mức 
độ nào đó rồi thì nó cũng phải hư hoại. Chúng ta phải thực sự 
hiểu điều đó và quán tưởng về nó. 


Người cha trước đây đã viết thư cho chúng tôi nhờ giúp 
đỡ, tư vấn về vấn đề này, đã có lần email cho chúng tôi nói 
rằng, dầu ô ông không phải là người theo một tôn giáo nảo, 
nhưng cái chết đột ngột của con trai khiến ông nhận ra rằng 
Sự sông rất ngắn ngủi, tạm bợ. Tôi nghĩ đó là một nhận thức 
khôn ngoan. Nếu đó là điều tâm bạn thực sự cảm nhận được 
trong khi trải qua kinh nghiệm đau đớn của việc mất đi đứa 
con thì cuối cùng cuộc đời của bạn và những người chung 
quanh sẽ thực sự được hữu ích, được tăng trưởng. Vì khi ta 
nhận thức được rằng tất cả rồi sẽ chết, thì chúng ta sẽ thấy 
những chuyện tủn mủn, vụn vặt mà ta vẫn tranh cãi với nhau 
là phi lý. Nếu tất cả chúng ta sẽ ra đi thì có gì quan trọng 
trong việc ai sẽ là người lau dọn nhà, bạn hay tôi, tại sao 
chúng ta phải cãi nhau về những chuyện trẻ con, ngu ngốc 
đó. Khi biết mình sẽ chết, thì ta không còn thì giờ để hờn 
giận ai nữa. Có thể có ai đó đã làm tốn thương, làm hại ta 
trong quá khứ, nhưng khi chúng ta quán tưởng về cái chết 
của mình, của người, thì có ai còn muốn khư khư giữ lấy sự 
giận hờn, oán trách trong tâm nữa, vì tất cả đều vô nghĩa. Vì thế 
khi chúng ta ý thức được về cái chết, điều đó thực sự giúp chúng 
ta sống một cách sinh động hơn - tôi đoán rằng những người còn 
lại trong gia đình như cha mẹ, anh chị em sẽ quý trọng nhau hơn 
sau sự mắt mát đó. Vì họ đã nhận thức được điều đó. 


Trong cuộc sống ai cũng bận rộn: Cha mẹ thì phải đi làm, 
trẻ em thì phải đến trường, ai cũng có công việc, không có thì 
giờ đề trò chuyện với nhau. Nhưng khi bạn thấy là cái chết có 
thể xảy ra bất cứ lúc nào thì chúng ta sẽ chọn lựa khác đi, ta 


48 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


sẽ biết điều gì quan trọng hơn, cần làm trước hơn. Và chúng 
ta sẽ thây là con người quan trọng hơn tât cả mọi thứ. 


Thương yêu hay tử tế với nhau quan trọng hơn là sự nỗi 
tiếng, sự đúng sai, hay quyền lực. Khi ta thực sự nghĩ đến 
điều này, thì chúng ta sẽ dừng lại, và thấy rằng con người và 
muôn vật đều giống nhau, đều quan trọng, vì tất cả đều có 
cảm xúc. Vậy ta có thể làm gì để giúp họ được hạnh phúc, 
để biểu lộ tình thương yêu đối với họ. Đừng nghĩ là họ phải 
biết mình yêu thương họ, mà cứ sống thản nhiên, không cần 
biểu lộ tình cảm. Và việc cần biểu lộ tình thương yêu không 
chỉ đối với người thân trong gia đình mà còn cả đối với bạn 
bè, đồng nghiệp, hay bất cứ ai mà chúng ta gặp. Hãy bày tỏ 
sự trân quý đối với những ai chúng ta gặp ở bất cứ thời điểm 
nào, ở trước mắt chúng ta, chứ đừng sống thản nhiên, coi mọi 
thứ là điều tự nhiên. Vì chỉ có giây phút trước mắt là giây 
phút chúng ta thực sự sông. Cứ bận rộn với thứ này, việc nọ 
thì cả cuộc đời ta sẽ vùi trong những thứ đó. Sự liên kết với 
Con người và biểu lộ sự quan tâm, sự mong ước cho họ được 
hạnh phúc, đó mới thực sự là những điều quan trọng. Tôi ít 
nghe a1 đó trước khi từ giã cõi đời lại nói, “Tôi thật tiếc đã 
không làm thêm nhiều giờ tăng ca”, hay “Tiếc là tôi đã không 
nỗi tiếng hơn nữa”, hay “Giá mà tôi đã thắng trong cuộc 
tranh cãi hai mươi năm về trước”. Thật thế, không ai nghĩ 
như thê cả. Nhưng ai cũng nuối tiếc là mình đã không kết nối 
với người thân yêu hơn, đã không sống trọn vẹn hơn. Đó là 
điều mà tất cả chúng ta đều có thể học được từ cái chết bất 
ngờ của người thân, là điều mà tất cả chúng ta đều phải trải 
qua, chắc chắn như thế. Chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đi của 
người thân, chứng kiến sự ra đi của chính mình. Vì thế hãy 
để cuộc sông của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. 


Khi một người ra đi đột ngột, chúng ta thường hỏi tại sao 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 49 


điều này lại xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ là câu trả lời có 
thể giúp người ta bớt khổ đau hơn. Nó có thê giải thích sự 
việc, giống như trong Phật giáo, chúng ta cũng có cách giải 
thích, nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi tại sao không phải là câu 
hỏi mà trong thâm tâm chúng ta muốn hỏi. Tôi nghĩ điều mà 
thâm tâm ta muốn biết là làm sao đề biểu lộ, diễn tả sự quan 
tâm, tình thương yêu không chỉ cho người đã mất mà cả cho 
những người còn sống quanh ta. 


Nếu chúng ta quan tâm đến người đã chết, tốt hơn hết 
chúng ta tiễn họ đi với tình thương yêu. Chúng ta tin rằng có 
tái sinh. Người thân của ta có cuộc sống khác, nên ta có thê 
cầu cho người ra đi được có một cuộc sống kế tiếp tốt đẹp. 
Cầu cho họ tái sinh với lòng từ bị, có đức hạnh, có trí tuệ, và 
dùng trí tuệ đó một cách có đạo đức. Cầu cho họ được tái sinh 
trong một môi trường, hoàn cảnh sống tốt đẹp hầu trưởng 
dưỡng các đức tính của họ, và mong họ cũng có thê trưởng 
dưỡng đức tính của những người họ tiếp cận. Vì thế tôi nghĩ 
thái độ đúng đắn đối với sự ra đi đột ngột của người thân 
là dầu chúng ta có buồn đau vì người đã mất, chúng ta nên 
tiễn đưa họ với tất cả những lời chúc phúc tốt lành. Không 
chỉ cầu cho kiếp tái sinh của họ được giàu sang, đầy đủ thực 
phẩm, chỗ trú ngụ, v.v... - dĩ nhiên, chúng ta luôn mong cho 
họ những điều đó - ïihữne hãy nghĩ đến những giá trị nội tâm 
mà họ có thể được đón nhận. Mong rằng trong cuộc sống kế 
tiếp, họ có thể sống có ý nghĩa, có thê đóng góp, phụng sự 
cho người, cho xã hội, để họ có thể biểu lộ sự quan tâm, tử tế 
đối với bất cứ ai mà họ tiếp cận trong cuộc sống kế tiếp. Và 
niềm tin này rất hữu ích khi chúng ta gửi gắm những ý nghĩ 
này theo với người chết vì chúng ảnh hưởng đến tiềm thức 
của họ trong kiếp sống tới một cách tích cực. Tôi nghĩ đó là 
điều rất hữu ích cho bản thân và tha nhân. 


50 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Trở lại vấn đề thực sự hàm ân đối với nhiều thứ. Trong 
Phật giáo có câu nói: “Ly đã bể”. Bạn có thê dùng câu này để 
nói về nhiều thứ, thí dụ, cái loa đã bể. Việc dùng cái ly hay 
cái tách chỉ là một thí dụ điển hình. Ly vẫn còn đây, nhưng 
chúng ta biết rằng nó có thể bể. Nếu chúng ta biết rằng một 
ngày kia ly sẽ bể thì chúng ta không sống với hy vọng rằng 
cái ly sẽ không bẻ, rằng nó sẽ luôn có mặt ở đây. Nếu không 
hy vọng như thế thì chúng ta sẽ trân trọng cái ly hơn, nhưng 
khi ly có bể thì ta cũng thản nhiên vì ta đã biết như thế. 
Chúng ta thích chất liệu của ly, nhưng chúng ta không bám 
víu vào nó, không nói rằng, “Đáy là cái ly quý báu của tôi. 
Chớ có đụng đến ly của tôi, chứ đừng nói đến việc làm bể ly 
của tôi”. Biết rằng ly đã bê, chúng ta sẽ biết trân quý khi nó 
còn có mặt. Rồi khi nó vỡ đi, ta cũng không hối tiếc. Không 
đau khổ. Tương tự chúng ta không hối tiếc đối với quá khứ 
vì ta đã có những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Chúng ta 
không đau khổ vì quá khứ đã qua đi, chúng ta đã trải nghiệm 
nó. Không đau khổ cho hiện tại vì hiện tại có thê chấm dứt 
trong nháy mắt. Tôi nghĩ cái mà chúng ta hối tiếc hướng tới 
tương lai, cái tương lai mà ta phác hoạ một đăng nhưng nó đã 
xảy ra đằng khác. Chúng ta nghĩ là sẽ có cái ly trong tương 
lai, nên ta bám víu vào nó, gắn kết với nó, rồi khi ly bể, ta 
bực tức, giận dữ. Cũng thế đối với con người, ta cũng nghĩ 
là người thân phải/sẽ có mặt bên ta, nhất là đối với cha mẹ. 
Bậc cha mẹ đã nghĩ là đứa con sẽ luôn có mặt bên mình, suốt 
cuộc đời mình, và nó sẽ chứng kiến sự ra đi của mình. Khi 
chúng ta hối tiếc, khổ đau cho tương lai vì những gì ta nghĩ 
là sẽ xảy ra, đã không xảy ra, đó là tà kiến. Cho nên nói cách 
khác là chúng ta đang đau khổ, hối tiếc cho một điều không 
có thật, không hiện hữu. Chúng ta không đau khổ, hối tiếc 
cho cái gì đã xảy ra mà hối tiếc cho những gì chưa xảy ra. 
Vì thế giờ chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 5Ï 


Ý nghĩ của chúng ta về tương lai sẽ phải thay đổi. Mặc dầu 
chúng ta mất đi một người thân mà chúng ta rất mực thương 
yêu, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể có một 
tương lai tốt đẹp. Vì tình thương yêu không phải là cái gì cố 
định, hạn chế mà bạn đã cho aI rồi thì không thể cho người 
khác. Tình thương yêu là thứ mà bạn càng chia sẻ nhiều, bạn 
sẽ có nhiều hơn. Và ở đây tôi không nói về tình thương yêu 
lãng mạn của trai gái, mà tôi nói về Sự quan tâm, lo lắng, tình 
thân ái mà con người có thể dành cho nhau, vì tất cả chúng 
ta đều muốn được hạnh phúc, không aI muốn khổ đau. Với 
loại tình thương này chúng ta càng cho nhiều người thì nó 
càng phát triển, trái tim ta sẽ càng rộng lớn hơn, cuộc sống 
của ta đầy đủ ý nghĩa hơn. Vì chúng ta biết rằng loại tình 
thương này có thể được chia sẻ với nhiều, nhiều người, vì 
nó không phải là cái cố định. Vì thế, có thể cái tương lai mà 
chúng ta nghĩ là nó sẽ có mặt, nhưng lại không có mặt, nó 
có thể là một tương lai khác, một tương lai tốt đẹp không chỉ 
cho chúng ta mà cho cả người đã mất vì chúng ta đã tiễn họ 
đi với tình thương yêu, với những lời nguyện cầu và những 
hoài vọng tốt đẹp. 


(Chuyên ngữ dựa theo băng giảng video của Ni sư 
Thubten Chodron, Thubtenchodron. Org/2015/02/grieving- 
sudden-loss/) 


52 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


PHƯƠNG CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI BỆNH 


Ặ\i sự Thubtfen Chodron 


Trước hết chúng ta phải hiểu rằng bệnh hoạn là điều 
không tránh được. Tắt cả chúng ta đều phải bệnh. Một khi ta 
đã được sinh ra trong vòng luân hồi với thân chịu ảnh hưởng 
của những xung đột tâm lý và nghiệp, thì bệnh là điều chắc 
chắn phải xảy ra. Đó là bản chất của thân — nó già đi và bệnh. 
Cuối cùng nó sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Nó chết và tâm 
thức ổi tái sinh. 

Những phương cách để đối phó với bệnh khi nó xảy ra 
là gì? Phản ứng thông thường của chúng ta đối với bệnh là 
cảm thấy thương thân, trách người và sân hận. Các phản ứng 
này chỉ khiến bản thân chúng ta và người xung quanh thêm 
khổ sở. Chúng có chữa được bệnh không? Không, dĩ nhiên 
là không. 

Đức Phật khuyên chúng ta nhìn bệnh từ một quan điểm 
rộng rãi hơn; đó là dầu ta có tìm được phương thuốc phù 
hợp đề chữa bệnh, ta cũng cần tìm hiểu nguồn gốc của bệnh. 
Bệnh xảy ra khi con người phải sinh ra trong vòng luân hồi. 
Một khi đã được sinh ra, chúng ta sẽ phải có bệnh, trừ khi cái 
chết đã đến trước rồi. Nguyên nhân gì khiến ta tái sinh trong 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 53 


vòng luân hồi? Chính là tâm bám víu vào tham, sân, si và 
nghiệp (các hành động ở thân, ở miệng và ở ý). Những thứ 
này hợp lại để thành nguyên nhân chánh: Là sự bám víu vào 
ngã, là vô minh. Vô minh khiến ta không hiểu về bản chất 
của thực tại. Do đó giải thoát bản thân khỏi sự vô minh này 
là điều tiên quyết. 

Phần đông chúng ta đồng ý, “Đứng, đúng, tôi phải loại bỏ 
sỉ mê. Nhưng, tôi sẽ làm điều đó sau này. Hiện giờ tôi đang 
mạnh khỏe. Tôi trẻ trung và cuộc đời đang ở phía trước. Tôi 
có thể làm rất nhiều thứ. Tôi muốn ở bên cạnh những người 
tôi quan tâm. Tôi cần trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn có 
một nghê nghiệp. Tôi muốn du lịch. Tôi muốn có những dục 
lạc mới. Tôi muốn sảng tạo nghệ thuật, hay thê thao. Tôi 
muốn làm điều này và điều nọ. Tôi sẽ quan tâm về vòng luân 
hồi sau này”. 

Qua hằng tỷ kiếp, chúng ta đã dùng dằng khi đối mặt với 
nguyên nhân gây ra đau khổ cho ta. Sự dùng dằng kéo dài và 
những lời biện hộ đã đưa chúng ta đi đâu? Chúng ta cứ tiếp 
tục nói như thế từ kiếp này sang kiếp khác. Tại sao chúng ta 
trì hoãn? Bởi vì tham ái. 

Khổ bắt nguồn từ si mê và tham ái. Đề loại bỏ chúng, 
trước tiên chúng ta phải thấy toàn cảnh luân hồi như thể nào 
một cách rõ ràng. Điều này liên quan đến việc phát triển lòng 
can đảm to lớn để quán sát nội tâm, để truy tìm nguồn gốc 
của luân hồi, các giải pháp khác (giải thoát), và con đường 
đến giải thoát. Chúng ta phải học vê và dồn sức lực vào việc 
nhận thức bản chất tột cùng của thực tại, sự trống vắng của 
hiện hữu của tất cả mọi người và mọi vật. Chỉ có như thé, thì 
chúng ta mới có thê loại bỏ si mê là nguồn gốc tạo ra sinh, 
già, bệnh và chết. 


54 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Tôi sẽ nói thêm về những cách quen thuộc để đối phó 
với bệnh, nhưng vì theo sát giáo lý của Đức Phật, tôi muốn 
trước hết bàn đến đề tài này trong cái nhìn đúng đắn. Bỏ qua 
việc giải thích vòng luân hồi để giúp bạn được ích lợi đối với 
những vấn đề ngay trước mắt sẽ là dối gạt bạn. Tái sinh trong 
luân hồi mới đích thực là vấn đề và nhận thức được bản chất 
thực sự của thực tại một cách trực tiếp mới là giải pháp của 
vấn đề. Tuy nhiên, cho tới khi chúng ta đạt đến điểm đó, cho 
tới khi chúng ta nhận thức được sự trống văng của hiện hữu, 
thì đây là một số cách khác đề đối phó với bệnh hoạn: 


1. Bắm nút dừng sợ hãi. 


Hãy quán sát tâm và nhìn xem chúng ta phản ứng như 
thế nào đối với bệnh. Tôi không biết bạn có giống như thế 
không, nhưng khi bệnh, tâm tôi rất sợ hãi và thường nghĩ đến 
“tình trạng tệ hại nhất” đề kết luận. Thí dụ, tôi có cảm giác lạ 
ở ngực thì liền nghĩ răng tôi sẽ bị đột quy. “Nếu tim có vấn đê 
khi tôi đang ở trong thất của mình thì sẽ như thể nào? Biết có 
đi tìm ra tôi kịp không? Liệu họ có đưa tôi đến bệnh viện đủ 
nhanh không? Ở Mỹ, chúng tôi không có chương trình bảo 
trợ sức khỏe rẻ tiền, nên những tốn phí về sức khỏe sẽ như 
thế nào?” Chỉ là một cảm giác khác lạ nhỏ, nhưng tâm tôi đã 
phóng đại nó, “Liệu bệnh tim này có đe dọa cuộc sống của 
tôi không?” Lại một màn khác: Bụng của ta hơi khó chịu, ta 
liền nghĩ, “Đây chắc là ung thư bao tử rồi”. Khi đầu gối ta 
đau lúc ngồi thiền, ta liền nghĩ “76i¡ phải chuyển tr thể ngay 
lập tức, nếu không tôi sẽ bị tàn phế cả đời”. Tâm của bạn có 
trở nên hoang đại và tạo ra những câu chuyện khủng khiếp 
như thế không? 

Lúc bắt đầu, chỉ là một cảm giác khó chịu ở trong thân - 
một cảm giác vật lý. Tùy thuộc vào việc chúng ta xem cảm 
giác vật lý đó như thế nào, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 55 


khổ tâm. Nếu chúng ta có thể bấm cái nút “Dừng lại” trên 
tâm sợ hãi và chỉ ý thức về cảm giác vật lý, ta sẽ không tạo 
ra phiền não cho tâm. Đó chỉ là một cảm giác, không có gì 
đáng sợ. Chúng ta không phải căng thắng. Cảm giác chỉ là 
cảm giác, hãy đề nó như thê. 


Khi hành thiền, chúng ta trải nghiệm những cảm giác vật 
lý khác. Nếu ta gán cho một cảm giác là “đau”, thì mọi thứ 
thực sự bắt đầu đau. Tuy nhiên, nếu ta chỉ nói “cảm giác”, 
và không tạo ra một cái tưởng mạnh mẽ hay hình dung trong 
tâm về đầu gối của mình, thì nó chỉ là cảm giác. Hãy quán 
niệm: Đâu là cảm giác? Đâu là thân? 

Hãy thử nghiệm nhiều cách với cái đau nơi thân khi hành 
thiền, thay vì lập lại thói quen trở nên căng thắng và sợ hãi 
khi đau. 


2. Điêu gì khiên cảm giác này là “của tôi”? 


Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đã khiến bạn căng thắng, SỢ 
hãi khi bạn trải nghiệm một cảm giác nào đó? Nếu quán sát, 
ta sẽ thấy đó là vì ta gán cho nó là của tôi, “Tôi đau. Lưng tôi 
nhói buốt”. Ngay khi được dán nhãn “của tôi”, thì một cảm 
giác mạnh mẽ về “cái tôi” phát khởi, và cảm giác đau đó trở 
thành ghê gớm. Trong lúc hành thiền, chúng ta có thể tự hỏi 
mình, “Điều gì khiến cảm giác này là của tôi? Cái gì là tôi 
hay của tôi trong cảm giác này?” Khi tâm quán chiêu sâu xa 
về điều này, là cách ta chất vẫn ý thức mạnh mẽ về một “cái 
tôi” bền vững. “Cái tôi” và “Của tôi” có hiện hữu đúng như 
ta tưởng không? Từ đó ta quán về sự không có mặt của một 
hiện hữu độc lập hay một chủ thể thường hằng. 


3. Hãy nghĩ, “Tốt! Bệnh cũng tốt!” 
Một cách khác đề đối phó với bệnh là hãy nghĩ, “76¡ bệnh 


5Ó s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


à, tốt thôi!” Đây là một cực đoan đối nghịch với cách chúng 
ta thường suy nghĩ phải không? Thuốc chữa của Pháp đối 
với hầu hết những khó khăn của chúng ta đều chính là sự đối 
nghịch lại đối với những gì tâm ta thường tự động nghĩ. Đức 
Phật khuyên ta làm ngược lại với những gì mà bản ngã muốn 
làm. Trong trường hợp này khi bệnh, ta nên nhủ, “7! Có 
bệnh tôi cũng vui!”. 


Có thể bạn sẽ nghĩ, ““Điên à? Làm sao có thê nói, “Tôi vui 
khi bị bệnh?” Hãy nhìn sự việc theo cách này: Bệnh của ta là 
do nghiệp xấu mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Giờ thì nghiệp 
đó đã ra quả dưới hình thức bệnh, nó không còn che mờ tâm 
trí ta nữa. Có thê nghiệp xấu đó có năng lực khiến ta phải tái 
sinh đọa vào những nơi ghê gớm (như địa ngục, ngạ quỷ hay 
súc sanh) một thời gian dài, nhưng thay vào đó giờ nó chỉ trổ 
quả mà nếu so sánh thì ít khổ hơn nhiều. Nếu ta quán chiếu 
như thế, thì căn bệnh mà ta hiện đang mang thực sự trở nên 
khá bình thường. Không có gì phải làm ầm ï. Không đến nỗi 
tệ; nếu so với một kiếp sống đọa đày hằng tỷ kiếp, thì việc 
này chỉ như cơn gió nhẹ! Thực ra, nếu có thể thanh tịnh hóa 
những nghiệp xấu đáng kinh của ta dễ dàng như thế, thì ta 
không màng nếu có phải bệnh nặng hơn chút đỉnh! 


Một sư tỷ của tôi lúc đang nhập thất, bị một mụt hạch to 
nỗi lên ở miệng. Rất đau. Khi cô đang đi bách bộ sau một 
thời khóa thiền, cô gặp sư phụ chúng tôi, ngài Lama Zopa 
Rinpoche. Ngài hỏi, “Có khỏe không?” Cô tên rỉ, “Con bị 
mụt hạch...” Rinpoche trả lới, “Tốt! Tuyệt vời! Cô may mắn 
quá?” Dĩ nhiên, cô chắng muốn nghe những lời như thế. Cô 
cân những lời thương hại. Nhưng Rinpoche lại tiếp, “Tốt 
quá! Cô đang trả quả cho những nghiệp xấu đến nỗi có thể 
khiến cô phải đọa đây, chỉ bằng bị một mụt hạch. Cô thật 
may mắn!”. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 57 


Nếu nhìn sự việc theo cách đó, ta sẽ nhận thấy rằng căn 
bệnh hay cái đau mình đang mang thực sự không quá tệ. Ta 
có thê chịu đựng khi nghĩ rằng nó còn có thể trổ nghiệp tệ 
hơn. Thêm nữa, ta cảm thấy may mắn vì nghiệp này đã chín, 
nó không còn ám ảnh tâm trí ta nữa. Không còn bị nó che mờ 
tâm, thì việc thực hiện được con đường giải thoát sẽ đễ dàng 
hơn. Đây là một phương cách sống khác mà ta có thê sử dụng 
khi đau bệnh. 


4. Hãy tử tế với người 


Mấy năm trước đây, một người bạn tôi ở tuổi chớm ba 
mươi đi khám bác sĩ vì cô không thấy khỏe. Bác sĩ chân đoán 
là cô đang mặc một căn bệnh nan y, cô sẽ phải bệnh một thời 
gian dài và có thê phải chết. 

Phản ứng tức thì của cô bạn ngay lúc đó, dĩ nhiên, là sợ 
hãi, phiền muộn. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, tự 
thương hại và cáu gắt. Rồi bất chợp, cô dừng lại và tự hỏi, 
“Nếu đức Đạt-Lai-lạt-ma ở trong hoàn cảnh như mình, thì 
ngài sẽ cảm thấy thể nào? Ngài sẽ ứng xử thế nào trong hoàn 
cảnh đó?” Suy nghĩ nhiều về điều đó, cuối cùng cô nghĩ là 
Ngài sẽ kết luận, “/Jãy sống tử tế”. 


Do đó, cô chấp nhận “#ãy sóng £ử tÊ” như một câu châm 
ngôn. Cô nghĩ, “Minh sẽ phải vào ở trong bệnh viện một thời 
gian và sẽ gặp đủ loại người ở đó —y tá, y sĩ, điều dưỡng, bác 
sĩ, hộ lý, các bệnh nhán khác, người thân rong gia . và 
nhiễu người khác nữa. Tôi sẽ tử tế với tất cả mọi người”. Cô 
quyết tâm sẽ tử tế với tất cả những ai cô gặp trong quá trình 
ở bệnh viện và ở khu điều trị. 

Một khi tâm đã quyết sống tử tế, nó trở nên bình an. Cô 
đã chấp nhận bệnh của mình, và cô đã có phương thức hành 
động, đó là sống tử tế. Cô nhận ra rằng dầu khi bị bệnh, cuộc 


58 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


đời của cô cũng có thể mang lại lợi ích cho người. Cô có thể 
chia sẻ sự tử tế với người khác để cải tiễn chất lượng cuộc 
sống của họ. Cô có thể là một bệnh nhân biết hợp tác, vui vẻ 
và biết ơn, người có thê mang hạnh phúc đến cho các nhân 
viên bệnh viện và các bệnh nhân khác. 


Cuối cùng câu chuyện kết thúc là, sau khi bác sĩ của cô 
làm thêm các xét nghiệm, ông thông báo là sự chân đoán đầu 
tiên không chính xác: Cô không bị bệnh hiểm nghèo đến thé. 
Dĩ nhiên là cô thấy nhẹ nhõm khi nghe như thế, nhưng cô nói 
rằng việc rèn luyện tâm đề đối mặt với bệnh là một kinh nghiệm 
quí báu đối với cô. Giờ bệnh không còn nguy hiểm đến tính 
mệnh thì việc tử tế với mọi người càng trở nên dễ dàng hơn. 

5. Luyện tâm để sống cho xứng đáng. 


Trong những năm 1987 và 1988 khi sống tại Singapore, 
tôi được gặp một thanh niên trẻ rất dễ thương, nhưng đang 
đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuôi. Anh đang ở vào 
những năm cuối của tuổi hai mươi, cuộc đời anh tràn đầy 
niêm vui trước khi phát bệnh. Anh vừa được nhận vào học 
Cao học tại một trường đại học ở Mỹ, và anh đang rất háo 
hức được du học xa. Nhưng sau khi ngã bệnh, tất cả mọi dự 
tính đều ngưng giữa dòng. Một lần tôi đến thăm, anh buồn 
rầu nói, “Giờ con chỉ là người vô dụng. Muốn ngôi dậy đi ra 
khỏi phòng cũng không được”. Chúng tôi đang ngôi cạnh cửa 
số, nên tôi nói, “#Jấy nhìn ra cửa số. Có rất nhiều người lái 
xe qua lại, hay di chuyển đến các nhà ga, bận rộn đi chỗ này, 
chỗ kia. Anh có nghĩ là cuộc sống của họ rất xứng đáng? Họ 
có thể bận rộn đi đây, đi đó với bao nhiêu công việc, nhưng 
có phải vì thế mà cuộc đời của họ đáng sông hơn không?” 
Rồi tôi tiếp tục giải thích rằng một cuộc đời đáng sống không 
phải là nhờ luôn bận rộn. Sống xứng đáng tùy thuộc vào việc 
ta sử dụng tâm mình như thế nào. Ngay như thân ta có bị bại 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 59 


liệt, nếu ta dùng tâm trí mình để hành Pháp, thì cuộc sống 
của ta cũng trở nên rât hữu ích. Không cân phải đủ sức khỏe 
mới hành Pháp được. 


Dĩ nhiên, nếu có sức khỏe thì việc tu tập sẽ dễ dàng hơn, 
tuy nhiên nếu bệnh, ta vẫn có thê sử dụng bất cứ thời gian 
nào, năng lực nảo còn lại để tu hành. Ngay cả khi ta không 
thể ngôi dậy nổi, phải nằm liệt giường, ngay cả khi ta bị hôn 
mê nhiều BIỜ, ngay cả khi ta yêu sức, không còn nhìn thấy rõ, 
ta vẫn có thể nghĩ đến những điều thiện lành và quán tưởng đến 
bản chất thực sự của thực tại. Chúng ta có thê quán về nghiệp và 
an trú trong Tam bảo (Phật, Pháp và Tăng). Có bao nhiêu pháp 
hành ta có thê thực hiện ngay cả khi ta đang đau bệnh. Khi ta 
lợi dụng hoàn cảnh này đề thực hành những điều Phật dạy, là ta 
đang khiến cuộc sống của mình tràn đầy ý nghĩa. 


Đừng nghĩ rằng cuộc đời của bạn có ý nghĩa chỉ vì bạn 
chạy đây chạy đó làm những việc không tên. Đừng nghĩ rằng 
vì có tiền, vì bận rộn công việc, sở hữu bao nhiêu thứ và có 
biết bao bạn bè là chất lượng của một cuộc sống có ý nghĩa. 
Đôi khi, nhìn bề ngoài cuộc sống của chúng ta có vẻ tuyệt 
vời. Chúng ta có nhiều bằng khen, nhiều của cải vật chất đề 
làm biểu tượng cho những nỗ lực của ta, nhưng trong quá 
trình tạo ra chúng, ta có thể đã tạo ra bao nghiệp xấu ác. 
Nghiệp xấu đó không phải là sản phẩm hữu ích trong các 
hoạt động của ta. Thí dụ, do có nhiều ham muốn hay tham 
vọng chấp ngã đề được danh tiếng, chúng ta có thê dối trá, 
lường gạt người khác. Ta có thê nói xấu người khác, làm bại 
hoại danh tiếng của họ, phá hủy tình bằng hữu và kể xấu kẻ 
khác để đạt được điều mình muốn. Dù ta có thể thỏa mãn 
những ước vọng của mình, tất cả những dấu hiệu thành công 
bên ngoài rỒi sẽ phai nhòa, đến khi ra đi, chỉ có nghiệp sẽ đi 
theo ta mà thôi. 


60 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Trái lại, chúng ta có thê bị bệnh, phải nằm một chỗ, nhưng 
nếu ta dùng tâm mình để tạo ra những nghiệp xây dựng tích 
cực, là ta đang tạo ra nhân cho sự tái sinh tốt đẹp. Nếu ta 
quán từ bi, hành thiền cũng như chỉ bày cho người hành thiền 
khi đang nằm một chỗ, tâm ta sẽ trở nên gần gũi hơn với giác 
ngộ, giải thoát. Về lâu về dài, điều đó làm cho cuộc sống của 
chúng ta vô cùng ý nghĩa. 


Chớ coi thường sức mạnh của tâm. Tâm rất dũng mãnh. 
Ngay cả khi ta bệnh, uy lực của những tư tưởng tích cực mà 
ta tạo tác cũng có thể ảnh hưởng đến những người quanh ta. 
Những tư tưởng và tình cảm tử tế, khôn ngoan cũng có thể 
mang đến các sự tái sinh tốt đẹp và đưa ta đến con đường 
giác ngộ. 


(Trích dịch từ Dealing With Le  Issues, do tu viện Kong 
Meng San Phor Kark See xuât bản 2008, Singapore) 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... e 6Ï 


TRONG VÙNG KHỔ ĐAU 


don Kabaf-Zïnn 


Khi bác sĩ Jon Kabat — Zimn thành lập Trạm xá Giảm 
Stress ở Trung tâm Y tế của Đại học Massachusetts vào năm 
1979, ông muốn kết hợp hai lĩnh vực mà ông đam mê: Sinh 
học và tâm lý học vào một chương trình. Là một nhà sinh 
học, đồng thời cũng là thiền giả trong nhiều năm, bác sĩ Ka- 
bat - Zinn muốn tìm hiểu xem việc ứng dụng chánh niệm 
vào phương pháp chữa trị có làm giảm mức độ căng thắng 
(s/ress), và triệu chứng của các bệnh đau nhức mãn tính. Từ 
lúc Trạm xá bắt đầu mở cửa, đã có hơn 5.000 nĐØƯỜI — VỚI 
những xét nghiệm từ ung thư, AIDS đến huyết áp cao, đau 
cột sống - tham gia vào chương trình điều trị với tính cách 
là bệnh nhân ngoại khoa trong § tuần. Chương trình này 
huấn luyện các bệnh nhân sống trọn vẹn từng giây từng phút 
và không bao giờ hứa hẹn là sẽ chữa khỏi bệnh cũ của họ 
hay họ sẽ không bị bệnh trong tương lai. Tuy thế, 85% các 
bệnh nhân tham gia chương trình này đều cho biết tình trạng 
sức khỏe của họ có tiến bộ hơn, và 93% tiếp tục ứng dụng 
hình thức chú tâm, thiền định trong đời sống hằng ngày của 
họ. Các bệnh nhân này trước đây chưa bao giờ biết qua các 
phương pháp tĩnh tâm, tọa thiền. Barbara Graham, nhà viết 


62 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


kịch, nhà báo, đồng thời là người tu Thiền nhiều năm đã có cuộc 
phỏng vân sau với bác sĩ Jon Kabat— Zimn, cho tạp chí 77/cycle. 


3ksk‡k 


+ Tricyele: Làm cách nào bác sĩ có thể sử dụng y khoa 
như một phương tiện để truyền bá Phật pháp trong xứ này 
(M?)? 

- Jdon Kabat — Zinn: Các bệnh viện cũng như trạm xá 
đều là chỗ chứa những khổ đau (đukkua). Người ta chỉ đến 
bệnh viện khi họ đau đớn, khổ sở; vì thế khi lập ra những 
chương trình như thế này, chúng tôi hy vọng có thê giúp họ 
đối mặt với những đau khổ của mình một cách có hệ thống, 
song song với các phương cách chữa trị của y học hiện đại. 


Khi chúng tôi thành lập Trạm xá giảm căng thăng, câu 
hỏi chúng tôi thường gặp phải là: liệu bệnh nhân có chấp nhận 
một chương trình trị liệu đặt nặng vấn đề chú tâm, thiền định 
như một phương pháp để giúp họ tự chăm lo SỨC khỏe không? 
Liệu họ có chịu bỏ công sức để làm những việc ấy không? 


+ Các bệnh nhân có sẵn lòng tham gia không? 


- Không chỉ tỏ ra thích thú với việc thực hành thiền của 
Phật giáo trong một môi trường có tính cách tôn giáo, mà họ 
còn như cá gặp nước. Họ cho rằng phương pháp này đã mang 
đến cho họ nhiều hiệu quả, không chỉ cho các triệu chứng 
của bệnh, cho tâm họ, mà ở một mức độ sâu sắc hơn, còn tạo 
cho họ có cảm giác đã trở nên một con người toàn vẹn hơn. 


+ Liệu phương pháp này có ảnh hưởng lâu đài hơn sau 
tám tuần không? 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... e 63 


- Trước hết chúng tôi biết rõ đây không phải là một tu 
viện, cũng không phải là những trung tâm người ta đến 
chuyên tu. Đây chỉ là một chương trình dành cho bệnh nhân 
ngoại trú nhằm hướng dẫn cho họ những nguyên tắc và sự 
thực tập chú tâm, chánh niệm, cũng như ứng dụng của chúng 
trong đời sống hàng ngày. 


Mỗi tuần bệnh nhân đến bệnh viện để dự một lớp học 
trong hai tiếng rưỡi với khoảng 30 học viên trong một lớp. 
Nhưng mỗi ngày họ phải bỏ ra ít nhất 45 phút, sáu ngày một 
tuần để thực tập thiền và yoga trong chánh niệm. Chúng tôi 
cũng có những ngày tịnh tu trong im lặng đề giúp họ hiểu thế 
nào là chánh niệm sâu xa. Thật là ấn tượng khi bạn chứng 
kiến 150 người trong một phòng, đứng, đi, nằm, ngồi đều 
trong tuyệt đối im lặng. 


+ Các bạn đồng nghiệp ở Trung tâm Y tế này có biết ông 
đang truyền bá Phật pháp không? 


- Có lẽ có nếu họ biết Phật pháp là gì? Nói đúng hơn họ 
chỉ biết tôi dạy yoga và thiền. Tuy nhiên hiểu biết riêng của 
họ về yoga và thiền rất hạn chế. Họ chỉ coi đây là TƠI bệnh 
nhân của họ đến để thư giãn mà không thật sự muốn biết rõ 
chúng tôi đang làm gì. 


+ Vậy thực sự ông đang làm gì? 


- Chúng tôi có gắng để giúp các bệnh nhân trở nên những 
con người trọn vẹn với ý nghĩa đó. Chúng tôi không phải là 
một tô chức tôn giáo lén lút trà trộn vào y học. Chúng tôi chỉ 
truyền dạy những gì chúng tôi nghĩ là giáo lý căn bản và trí 
tuệ của Phật. Nhưng chúng tôi cô gắng diễn tả làm SaO đề 
chúng trở thành thiết thực, hữu ích cho mọi người. Như tất cả 
các pháp khác trong Phật giáo, rốt lại, ai cũng phải tự mình 
đi trên con đường đó. Ở đây chúng tôi chỉ giúp họ một số 


64 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


phương pháp cơ bản và một hướng đi để họ có thê bằng cách 
này hay cách khác tiêp tục thực tập suôt đời. 


+ Việc bác sĩ đem những phương pháp thực hành chánh 
niệm, thiển định ra khỏi các kinh điển cổ truyền, các khung 
cảnh tu tập bình thường, sẽ đem lại hậu quả gì? Việc làm đó 
liệu có ảnh hưởng đến tính Nguyên thủy của Phật giáo, làm 
giảm giá trị của Phật giáo không? 

- Tôi nghĩ rằng truyền thống nào cũng có thể đánh 
mất tính nguyên thủy của nó hay bị diễn giải sai lạc bởi 
những kiến thức hạn hẹp. Nhưng sẽ còn nguy hiểm hơn 
nếu người ta cứ khư khư bảo vệ những gì họ cho là truyền 
thống. Nhiều vị Phật tử đi đến chỗ chấp ngã quá đáng khi 
cho rằng: “Hệ phái của tôi, phương pháp tu tập của tôi là tốt 
hơn, hiệu quả hơn, chính thống hơn phương pháp của người 
này, người kia". 


+ Bệnh nhân khi tìm đến bác sĩ, họ có nghĩ là bác sĩ sẽ 
chữa trị họ khỏi ung thư hay bất cứ bệnh gì đó? Phản ứng 
của họ thế nào khi nhận ra rằng bác sĩ không hè hứa hẹn 
điễu đó trong phương pháp chữa trị của mình? 


- Có lẽ các bệnh nhân ung thư, AIDS là hay có vấn đề hơn 
cả. Vì họ nghe rằng sự thư giãn, thiền định cộng với sự hỗ trợ 
của nhóm bạn, sẽ giúp cho hệ thống miễn nhiễm của họ tốt 
hơn, làm cho các khối u biến mắt hay thay đổi tỉ lệ bạch cầu 
(T-cell) của họ. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, đó không phải 
là một vấn đề, vì trước khi cho bệnh nhân tham gia chương 
trình, chúng tôi đều tư vấn từng bệnh nhân, giúp họ thẩm 
định lại mục đích tham gia của mình. Đó là lúc việc giáo dục 
tư tưởng của họ thành hình. Sau đó, chúng tôi tiếp tục giảng 
giải cho họ hiểu ngay cả khi họ đã tham gia, điều quan trọng 
là không nên có thái độ đòi hỏi, mong chờ. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... e 65 


+ Nhưng làm sao có thể bảo một người đang bệnh từ bỏ 
ÿ định muốn lành bệnh và chấp nhận tình trạng bệnh hoạn 
của mình? 


- Ở phương Tây, chúng ta hay có thái độ dứt khoát rằng, 
một là bạn bệnh, hay là bạn lành mạnh, chứ không thể có cả 
hai. Nhưng cần phải có cái nhìn đúng rằng sự lành mạnh hay 
bệnh hoạn không thể hoàn toàn tách biệt nhau. Như trong 
thân thê của ta, các tế bào luôn bị hủy hoại, nhưng đồng thời 
các tế bào mới cũng được sản sinh. Vì thế chúng tôi động 
viên các bệnh nhân thay đổi cách suy nghĩ để họ hiểu rằng họ 
hoàn toàn mạnh khỏe dù thân thể họ đang có bệnh. 


Nếu bạn lắng sâu trong tĩnh lặng, có thê bạn nhận ra rằng 
có nhiều năng lượng khác nhau đang hoạt động trong cơ thê 
bạn. Và cách tốt nhất để điều hòa các năng lượng này là 
hãy đề chúng tự nhiên, bằng cách chấp nhận chúng. Điều đó 
không có nghĩa là bạn đã đầu hàng hay phó mặc. Thật ra đó 
là một trạng thái rất năng động trong việc tiếp nhận giây phút 
hiện tại như thiền sư Seung Sahn đã gọi đó là “tâm không”. 
Bạn không biết bạn sẽ đi về đâu, không biết bạn sẽ sống đến 
bao giờ; nhưng nếu bạn chấp nhận sự thật rằng bạn đang 
bị ung thư hay AIDS hay gì đó, thì trong sâu thắm bạn đã 
lành bệnh. Ta cần phân biệt giữa lành bệnh (/eziing) và được 
chữa lành (curing). 


+ Như thể lành bệnh không có nghĩa là bệnh nhân có thể 
sông lâu hơn? 


- Tất cả chúng ta đều muốn được chữa lành (cưng), 
nhưng nếu từ trạng thái giận dữ, chán nản, bạn trở nên an 
nhiên, chấp nhận căn bệnh của mình, thì đó là một sự chuyên 
đổi tuyệt vời trong cuộc đời, một sự khẳng định với cuộc đời, 
một thái độ lành mạnh. 


66 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


+ Bác sĩ có thuyết giảng cho bệnh nhân về vô ngã? 


- Chúng tôi không chủ trương giảng dạy vô ngã, THEHE 
chúng tôi hi vọng răng bệnh nhân sẽ từ từ bớt gắn bó với “cái 
tôi” của họ. Nhiều bệnh nhân đã nói được răng: “7ôi nhận 
ra rằng tôi bị ung thư, nhưng tôi không phải là căn bệnh ung 
thư”, và đôi với họ đó là một sự giải phóng. 

+ Bác sĩ còn nhắn nhủ thêm điễu gì nữa không? 


- Tôi muốn nhắn nhủ các bạn, những người tích cực, khao 
khát mang Phật pháp vào công việc hàng ngày của mình, 
rằng điều đó luôn có thê thực hiện được. Chỉ sợ là ta không 
đủ sáng tạo thôi. 


(Trích dịch từ n he Dukkha Magnet Zone, The Buddhist 
Review) 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... e 7 


NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN 


AJjahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi 
làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia từ lúc 
còn nhỏ và trở thành một vị tÈ khưu năm 20 
tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của 
các sơn tăng trong nhiều năm. Hãng ngày 
mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiên và đi 
khắp nơi để truyền bá giáo pháp. 


Ajahn Chah hành thiển dưới sự chỉ dẫn 
của nhiêu thiên sư danh tiếng trong đó có ngài 
Ajahn Mun, một vị thiên sư nồi tiếng và được kính trọng vào thời 
bấy giờ. Ajahn Chah đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn 
Mun. 4jahn Chah là một Thiên sư tuyệt diệu, Ngài đã dạy đạo 
một cách trực tiếp, rõ ràng, và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm 
giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của 
Ngài thật đơn giản: “Hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc. 
Hãy xả bỏ tất cả. Sự vật thế nào, hãy để y như vậy”. Ajahn 
Chah viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng, 1992 ở Wat Pah Pong, 
tỉnh Ubon Ratchathanmi. 





Nguồn: WWwMfrungtamhotong.org 


xk 


68 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


“Tất cả mọi người đều biết khổ - nhưng không thật sự hiểu 
khô. Nêu thực sự hiêu khô thì chúng ta đã có thê châm dứt khô. 


Người Tây phương thường vội vã, vì thế họ có những 
hạnh phúc và đau khô cực kỳ lớn. Chính các phiên não này 
cũng có thê là nguôn trí tuệ sau này. 


Để sống cuộc sống tại gia và thực hành Pháp, ta phải 
sống trong thế tục nhưng ở trên nó. Việc giữ giới (s//4), bắt 
đầu bằng năm giới căn bản. Đó là cội nguôn chính yêu đối 
với tất cả mọi việc thiện. Chúng loại bỏ tất cả những cái xấu 
khỏi tâm, loại bỏ những gì tạo ra sân hận và bực bội. Khi 
những điều căn bản này bị loại bỏ, thì tâm luôn ở trong trạng 
thái của định (sanadi). 


Lúc đầu, điều cốt yếu là giữ cho các giới thực sự vững 
vàng. Thực hành thiền miên mật khi có cơ hội. Đôi khi việc 
hành thiền của ta tốt, đôi khi không. Đừng quan tâm về điều 
đó, chỉ cần tiếp tục. Nếu nghi hoặc phát khỏi, chỉ cần nhận thức 
rằng chúng, giống như mọi thứ khác trong tâm, là vô thường. 


Từ căn bản đó, định sẽ xảy ra, nhưng trí tuệ thì chưa. 
Chúng ta phải quán sát tâm khi nó vận hành — nhận thấy cái 
nó thích và không thích phát khởi từ sự xúc chạm của các 
giác quan, và không bám víu vào chúng. 


Đừng nôn nóng đạt được kết quả hay tiến bộ nhanh 
chóng. Trẻ nhỏ bắt đầu bằng việc bò, rồi tập đi, rồi chạy và 
khi nó hoàn toàn trưởng thành, nó có thể đi hơn nửa vòng trái 
đất để đến Thái Lan. 

Dana, bố thí nếu được làm với chủ ý tốt, có thể đem lại 
hạnh phúc cho bản thân và cho người. Nhưng nếu việc giử 
giới chưa được hoàn hảo, thì sự bồ thí có thể không thanh tịnh, 
vì chúng ta có thê đánh cắp từ người này đề cho người khác. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... e 69 


Tìm kiếm dục lạc là điều chẳng bao giờ chấm dứt, vì ta 
không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cũng giống như một cái 
lọ bị thủng đáy, dầu chúng ta cố gắng chế đầy nước nhưng 
nước vẫn tiếp tục bị chảy ra. Sự thanh tịnh của một đời sống tâm 
linh đưa đến kết quả cụ thể, nó chặn đứng sự chạy đua kiếm tìm 
không dứt. Nó giống như bịt cái lỗ thủng trong lọ nước! 


Sống trong thế tục mà hành thiền, người khác sẽ nhìn bạn 
giống như một cái chiêng không được đánh, không tạo ra bất 
cứ âm thanh nào. Họ sẽ coi bạn là vô tích sự, điên cuồng, bất 
đắc chí; nhưng thực sự ra đó chỉ là điều ngược lại. 


Bản thân tôi chưa từng nghi ngờ các vị thầy nhiêu, tôi 
luôn là người biết lắng nghe. Tôi lắng nghe những điều họ 
nói, dầu đúng hay sai không quan trọng: rồi tôi chỉ thực hành. 
Cũng giống như bạn đang thực hành ở đây. Bạn không nên 
có nhiều nghĩ vấn. Nếu ta luôn có chánh niệm, thì ta có thể 
quán sát các trạng thái tâm của chính mình — chúng ta không 
cần ai khác quán sát các trạng thái của chúng ta. 


Có lần kia khi đang sống với một vị Sư mà tôi phải tự 
may y. Vào thời đó, chưa có máy may, người ta phải may bằng 
tay, và đó là một kinh nghiệm rất đắng cay. Vải thì dày mà kim 
thì lụt; tôi cứ đâm kim vào tay mình. Tay tôi rát buốt, máu thấm 
cả ra vải. Vì công việc này quá khó, tôi nóng lòng làm cho xong. 
Tôi trở nên đắm mình trong công việc đến nỗi tôi không đề ý 
rằng tôi đang ngồi ngoài trời năng, mô hôi nhuế nhoại. 

Vị Sư đó đến bên tôi và hỏi tại sao tôi phải ngồi ngoài 
nẵng mà không ngồi trong mát. Tôi trả lời Tăng tôi rất nóng 
lòng làm cho xong việc, “Ông phải vội vã để đi đâu?” vị Sư 
hỏi. Tôi trả lời, “Tôi muốn làm xong việc này để tôi có thể 
ngôi thiền và đi kinh hành”. Vị Sư hỏi lại, “Công việc của 
chúng ta có khi nào xong không?” “Ô!...” Câu nói đó đã đánh 


70 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


thức tôi. “Công việc của chúng ta trong thế gian chẳng bao 
giờ chấm dứt”, vị Sư giải thích. “Ông nên dùng những cơ 
hội như thế này để thực hành chánh niệm, và rồi khi đã làm 
đủ, ông nên dừng lại. Hãy để nó xuống và tiếp tục việc hành 
thiên hay đi kinh hành của mình”. 

Giờ tôi bắt đầu hiểu lời giáo huấn của Sư. Trước đây khi 
may, tâm tôi cũng may và ngay cả khi tôi bỏ công việc may 
xuống, tâm tôi vẫn tiếp tục may. Khi tôi hiểu những lời dạy của 
vị Sư kia tôi có thể thực sự đặt việc may xuông. Khi may, tâm 
tôi may. Khi tôi đặt công việc may xuông, tâm tôi cũng đặt công 
việc may xuống. Khi tôi không may, tâm tôi cũng không may. 


Phải biết được điều tốt và điều xấu trong việc du hóa hay 
sống ở một chỗ. Bạn có thê không tìm thấy an bình trong 
hang động hay đồi núi, bạn có thể du hành đến nơi Đức Phật 
giác ngộ, mà cũng không tiến gần đến giác ngộ thêm chút 
nào. Vấn đề quan trọng là hãy ý thức đến bản thân dầu bạn 
đang ở bất cứ nơi nào, bạn đang làm bắt cứ điều gì. Viriya, 
sự nỗ lực, không kế đến những gì bạn đang làm ở bên ngoài, 
mà chỉ là sự luôn ý thức và kiềm chế bên trong. 


Điều quan trọng là không nên nhìn người khác và tìm lỗi 
với họ. Nếu họ hành xử không tốt, thì không cần bạn phải tự 
làm khổ mình. Nếu bạn chỉ cho họ điều gì đúng và họ không 
thực hành theo đó, thì hãy cứ để như thế. Khi Đức Phật tu 
học với các vị thầy, Ngài nhận thấy rằng phương cách của họ 
còn thiếu sót, nhưng Ngài không tranh cãi họ. Ngài đã học 
hỏi với sự nhún nhường và kính trọng đối với các vị thấy, 
Ngài đã thực hành rốt ráo và nhận ra cách thức của họ chưa 
hoàn thiện nhưng vì Ngài chưa đạt được giác ngộ nên Ngài 
không chỉ trích hay có ý muốn dạy họ. Sau khi đã giác ngộ, 
Ngài nghĩ đến những người Ngài đã cùng tu học và muốn 
chia sẻ những khám phá mới mẻ Ngài đã tìm thấy với họ. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 7Ì 


Chúng ta thực hành để được giải thoát khỏi khổ, nhưng 
giải thoát khỏi khổ không có nghĩa là phải có mọi thứ như 
mình muốn, buộc mọi người phải hành động như mình muốn, 
hay chỉ nói những gì làm vừa lòng mình. Đừng tin vào những 
cách suy nghĩ đó của bạn. Thường thường sự thật là một việc 
còn suy tư của chúng ta lại là một việc khác. Chúng ta cần phải 
có nhiều trí tuệ hơn là sự suy tư, như thê thì không có vấn đề. 
Nhưng khi suy tư vượt quá trí tuệ, thì vấn đề sẽ nây sinh. 


Tinh tấn (7znha) trong việc thực hành có thể là bạn hay 
thù. Trước hết nó thúc đây chúng ta đến đây thực hành - ai 
cũng muốn được chuyền hóa, muốn chấm dứt khổ. Nhưng 
nếu lúc nào chúng ta cũng muốn điều gì đó, nếu chúng ta 
muốn sự việc khác hơn với bản chất của chúng, thì điều đó 
chỉ tạo ra thêm nhiều đau khổ. 


Đôi khi chúng ta muốn buộc tâm phải im lặng, nhưng nỗ 
lực này chỉ khiến nó thêm phiền não. Nhưng nếu chúng ta 
dừng thúc đây thì định lại phát khởi; rồi trong trạng thái tĩnh 
lặng và bình an đó chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ — Chuyện gì 
vậy? Ý nghĩa của nó là gì?... Và chúng ta lại trở nên bực tức! 


Ngay trước cuộc kết tập kinh điển lần đầu, một trong 
những vị đệ tử của Đức Phật đã đến để bảo với ngài Ananda 
rằng: “Ngày mai là ngày họp hội đồng Tăng đoàn (Sangha 
council), chỉ có những vị A-la-hán mới có thể tham dự”. Lúc 
đó ngài Ananda vẫn chưa đạt được giác ngộ, vì thế ông hạ 
quyết tâm: “Đêm nay ta phải làm được điều đó”. Ông thực 
hành miên mật suốt đêm, tìm cách trở nên giác ngộ. Nhưng 
ông chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, cuối cùng ông quyết 
định buông bỏ, nghỉ ngơi một chút vì ông thấy sự nỗ lực, tỉnh 
tấn của mình chẳng đi đến đâu. Nhưng ngay khi ông nằm 
xuống, đầu vừa chạm gối, ông trở nên giác ngộ. 


72 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Những điều kiện ở bên ngoài không khiến bạn khổ, khổ 
chỉ phát khởi từ tà kiến. Các cảm thọ: Lạc hay khổ, thích hay 
không thích, phát khởi từ sự xúc chạm của các giác quan — 
bạn phải ý thức được chúng ngay khi chúng phát khởi, không 
chạy theo chúng, không đề cho tham đắm trói buộc — ngược 
lại, điều đó sẽ đưa đến sinh và hữu. Nếu nghe người khác nói 
năng, bạn có thê bực bội vì bạn nghĩ là nó đã phá vỡ sự yên 
tĩnh, sự hành thiền của bạn, nhưng nếu bạn nghe tiếng chim 
kêu thì bạn không nghĩ gì, bạn chỉ để cho âm thanh đó qua đi, 
không gán cho nó bắt cứ ý nghĩ hay giá trị gì. 


Bạn không nên vội vã hay hối thúc sự thực hành của 
mình mà phải nghĩ đến con đường dài... Chúng ta có thê 
hành thiền trong mọi hoàn cảnh, dầu là đang tụng kinh, làm 
việc hay ngồi trong am thất. Chúng ta không cần phải đi tìm 
một nơi chốn đặc biệt nào đề thực tập. Muốn tu ân cư một 
mình thì chỉ đúng phân nửa mà cũng sai phân nửa. Không phải 
là Sư không tán thành sự hành thiền chỉ miên mật (định) nhưng 
ta phải biết khi nào cần ra khỏi trạng thái đó. Bảy ngày, hai tuần, 
một tháng, hai tháng — rồi sau đó trở về với con người và hoàn 
cảnh thực tại. Đó mới là cách để trí tuệ được phát khởi; quá 
nhiều sự thực hành định không có lợi gì hơn là người ta có thê 
trở nên điên khùng. Nhiều vị tu sĩ, muôn được sông một mình 
đã bỏ chúng mà đi và rồi chết cũng có một mình! 


Có người quan niệm rằng tu tập miên mật là hoàn hảo, là 
cách duy nhất đê tu tập bât kê đên những hoàn cảnh trong cuộc 
sông bình thường, nhưng đó là họ đã bị thiên làm mê đăm. 

Hành thiền là để phát khởi được trí tuệ trong tâm, điều 
này chúng ta có thê làm ở bât cư nơi nào, bât cứ lúc nào và 
trong bât cứ vị thê nảo. 

(Chuyển ngữ theo Tïeless Teachings, trong tập THE 
COLLECTED TEACHINGS OF AJAHN CHAH, Vol. 2) 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s Z3 


NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN 


Ajahn Chah 


Dưới đây là những bài pháp ngắn của ngài Ajahn Chah, 
được trích ra trong quyền /N $IMPLE TERMS. Tuy ngắn, 
nhưng mỗi bài pháp của ngài là một bài học đáng cho ta suy 
gẫm. Mong là bạn cũng được nhiều lợi ích khi đọc chúng 
cũng như bản thân chúng tôi. 

MÔ CÔI 

Tâm chúng ta, khi không được chăm sóc, quan tâm, thì 
giống như đứa trẻ không có cha mẹ chăm lo - một đứa trẻ mồ 
côi, một đứa trẻ không ai chăm sóc. Đứa trẻ không có người 
chăm lo phải khổ đau. Tâm ta cũng thế. Nếu nó không được 


rèn luyện, nếu quan điểm của nó không được chỉnh sửa thành 
chánh kiến, nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 


THỊT DÍNH RĂNG 

Ái dục là thứ mà ta khó từ bỏ. Không khác gì như ăn thịt 
bị nhét kẽ răng. Chao ôi, đau nhức làm sao! Bạn phải vội 
ngừng bữa ăn, kiếm tăm mà xỉa răng. Một khi đã lấy được 
miếng thịt ra, bạn thấy nhẹ nhõm và không muốn ăn thịt nữa. 
Nhưng khi qua rồi, bạn lại ăn thịt, lại bị đau răng. Bạn lại lấy 


Z4 ‹ BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


miếng thịt ra, lại thấy dễ chịu. Ái dục cũng giống thế mà thôi: 
không khác gì miếng thịt dính vào kẽ răng, khiến bạn bực 
tức, không an. Bạn phải kéo nó ra bằng bất cứ cách gì. Bạn 
không hiễu đó là gì. Thật khùng điên. 


LÀM TOÁN 

Pháp giống như toán. Có nhân, chia, cộng và trừ. Nếu ta 
có thể suy nghĩ theo cách đó, là ta thông minh. Ta biết thời 
điểm, nơi chốn cho mọi. thứ. Ta làm toán trừ khi cần trừ, nhân 
khi cần nhân, chia khi cần chia và cộng khi cần cộng. Nếu lúc 
nào ta cũng nhân, thì ta sẽ chêt vì gánh nặng. Nói cách khác là 
ta không biệt đủ. Không biệt đủ có nghĩa là ta không biệt già. 

Ai biết mình già là biết đủ. Khi biết đủ, những lời như, 
“OK, quá đủ rôi”, sẽ bật ra. Khi không biệt đủ, thì tiêng OK 
không thê bật ra, vì ta vân còn muôn thêm. Ta không bao giờ 
biệt buông thứ gì, không biệt đặt thứ gì xuông. Ta luôn lây thêm. 
Nêu ta có thê nói “OK”, thì ta nhẹ nhàng. Vậy là đủ rôi. 
CÁI GAI 

Các pháp đơn giản như chúng là. Chúng không làm ta đau 
khô. Giông như cái gai. Cái gai nhọn có làm ta khô không? 
Không. Nó chỉ là cái gai. Nó không khiên ai đau khô. Nhưng 
nêu ta dâm phải nó, ta khô liên. 

Tại sao ta khổ? Vì ta dẫm lên gai nhọn. Thề thì khổ là do 
ta mà ra. 


MUỐI MÀ KHÔNG MẶN 

Có lần một vị tăng sĩ tự xưng là thiền giả đến thiền viện 
và xIn ở lại với tôi. Ông ta hỏi vê cách chúng tôi thực hành 
và tôi nói, “Nều ông muốn sông ở đây, ông không được giữ 
tiên hay chát chứa đồ đạc. Chúng tôi tuân giữ Luật tạng). 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s Z5 


Vị ấy nói rằng mình thực hành hạnh không bám víu. Tôi 
bảo, “Tôi không hiểu ý ông”. Nên vị ấy hỏi, “Nếu tôi giữ tiễn 
nhưng không bám víu vào chúng, tôi có thể ở lại đây chăng?” 

Nên tôi nói, “Dĩ nhiên rồi. Nếu ông có thể ăn muối mà 
không thấy vị mặn, thì ông có thể ở lại. Nếu ông chỉ bảo là 
ông không bám víu đề không tuân theo những luật lệ rắc rồi 
này, thì ông khó lòng ở lại đây. Nhưng nếu ông thực sự có thể 
ăn muối mà không thấy mặn thì tôi tin ông. Ông có thực sự ăn 
được nửa muông muối mà không thấy mặn không? Tâm không 
bám viu không phải là thứ mà ta có thể nói suông hay đoán 
chừng. Nếu ông nghĩ như thế, thì ông không thể sống lại đây”. 


Thế là vị tu sĩ ấy ra đi. 
NƯỚC ĐỔI MÀU 


Tâm ta, lúc bình thường, giống như nước mưa. Nước mưa 
sạch, trong, bình thường. Nhưng nêu ta bỏ màu xanh hay màu 
vàng vào nước, thì màu nước biên thành xanh hay vàng. 


Tâm ta cũng thế. Khi được điều nó ưa thích, nó hạnh 
phúc. Khi gặp điều không ưa thích, nó bực bội, khó chịu — 
giống như nước chuyên màu xanh hay vàng khi ta cho màu 
xanh hay vàng vào đó. Nó luôn đổi màu. 


BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC 


Bạn biết không, khi vừa được sinh ra chúng ta đã chết. 
Tuổi già và cái chết là một thứ. Giống như cây kia. Có chỗ 
là rễ, chỗ là ngọn. Khi có gốc thì có ngọn. Khi có ngọn thì 
có gốc. Không có ngọn thì không có gốc. Không thể có ngọn 
mà không có gốc. Là điều không tưởng. Đó là cách của cây. 


Thế nên thật nực cười. Khi có người chết, ta buồn khô. Ta 
ngôi khóc, đau đớn - đủ mọi thứ. Đó là vọng tưởng, bạn biệt 


76 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


không. Khi có người ra đi, ta buồn khóc. Đó là cách người ta 
vẫn luôn làm, không biết từ bao giờ. Chúng ta không dừng 
lại để quán sát rõ ràng. Thực ra — hãy thứ lỗi khi tôi nói điều 
này - nêu bạn phải khóc khi người ta chết, thì tốt hơn hãy 
khóc khi người ta được sinh ra đời. Nhưng chúng ta làm tất 
cả ngược lại. Khi đứa trẻ được sinh ra, người ta cười nói, 
rạng ngời hạnh phúc. Nhưng thực ra sinh là tử. Tử là sinh. 
Cái bắt đầu là cái kết thúc; cái kết thúc là cái khởi đầu. 
TẢNG BĂNG 


Nếu đặt một tảng băng hay khối nước đá ngoài trời năng, 
bạn có thể thấy nó tan chảy — giống như khi thân trở nên già 
nua - từng chút, từng chút một. Sau chỉ vài phút, sau chỉ vài 
giờ, tất cả đều chảy thành nước. Đó là khaya-vaya: Sự kết 
thúc, sự hoại diệt. 


Sự hoại diệt của vật chất được cấu thành đã diễn ra từ bao 
đời, từ khi có trái đất. Khi được sinh ra, chúng ta cũng hấp 
thụ những thứ này. Ta không vứt bỏ chúng đi đâu hết. Khi 
được sinh ra, ta đã hứng lấy bệnh hoạn, tuổi già và chết. Ta 
thâu tóm chúng cùng một lúc. 

Hãy nhìn những cách nó hoại diệt đi, cái thân của ta này. 
Từng phần hoại diệt đi. Râu, tóc, lông rụng dần; móng tay, 
móng chân hư hoại, da khô hoại. Tất cả mọi thứ, không kể là 
gì, đều hoại diệt theo bản chất của nó. 


DẠY TRẺ 


Khi hành thiền, đôi khi hơi thở của ta rối loạn. Nó quá 
dài, quá ngắn, nó khiến ta bắn loạn. Đó là vì bạn quá chú tâm 
đến hơi thở, bạn gò ép nó quá mức. Giống như khi bạn dạy 
trẻ ngồi. Nếu bạn cứ đánh trẻ, mỗi khi nó thất bại, liệu nó có 
trở nên thông minh? Bạn kiềm chế nó quá. Việc hành thiền 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 77 


cũng thế. Hãy thử nghĩ: Khi bạn đi từ nhà ra vườn, hay từ 
nhà đến sở làm, tại sao bạn không bị hơi thở làm phiền hà? 
Vì bạn không nắm giữ nó. Bạn đề nó tự nhiên làm công việc 
của nó. Đôi khi thân bị khó chịu vì bạn quá chú tâm vào đó. 
Bạn bám chặt tâm vào đó. 
HỌC VIẾT 

Hãy nhớ hành thiền mỗi ngày, mỗi ngày. Khi lười biếng, 
hãy thực hành. Khi tinh tấn, hãy thực hành. Hãy hành Pháp 
bất kế ngày, đêm. Khi tâm an bình, hãy thực hành. Khi tâm 
bắn loạn, hãy thực hành. Giống như khi còn nhỏ, lúc bạn bắt 
đầu học viết. Lúc đầu, chữ bạn viết không đẹp. Nhiều chữ 
ngoằn ngòeo vì bạn là đứa trẻ đang học viết. Tuy nhiên, với 
thời gian, chữ viết của bạn đẹp hơn, tròn nét hơn vì bạn luôn 
tiếp tục thực hành. 


CON DAO 


Rèn luyện thân và rèn luyện tâm giống nhau vì cùng làm 
cho thân và tâm mạnh mẽ hơn, nhưng phương pháp tập luyện 
thì khác nhau. Khi luyện tập thân thê, ta phải chuyển động 
nhiều phần trên thân, nhưng khi luyện tâm, ta phải dừng nó 
lại, cho nó nghỉ. Như khi hành thiền, ta phải cô gắng để tâm 
buông xả mọi thứ. Đừng để tâm nghĩ đến điều này, điều nọ 
hay bắt cứ thứ gì. Hãy đề tâm trụ trên một đối tưọng. Dần dần 
nó sẽ mạnh lên. Trí tuệ sẽ phát sinh. Giống như con dao ta đã 
mài giữa kỹ. Nếu ta dùng dao đề cắt đá, cắt gạch, cắt cỏ, cắt 
bất cứ thứ gì không chọn lựa, thì dao sẽ mẻ, sẽ cùn. 


ĐÓNG BÀN, GHẾ 


Nếu g1ữ được tâm trong sạch, thanh tịnh thì tốt rồi, nhưng 
không dễ. Bạn phải bắt đầu từ bên ngoài — từ hành động và 
lời nói - và tiên dân vào bên trong. Con đường đưa ta đên 


78 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


thanh tịnh, đến chánh niệm, là con đường có thể rửa sạch 
tham, sân và si. Nhưng ta phải tập kiềm chế, tập làm chủ 
mình, đó là lý do tại sao việc thực hành không dễ - nhưng đã 
sao nêu nó không dễ? 


Giống như khi bạn lấy gỗ làm bàn, làm ghế. Gỗ cứng, 
nhưng cứng thì đã sao? Gỗ vẫn phải trải qua các giai đoạn từ 
nặng nè, thô ráp đến trở thành bàn, thành ghế. Chúng ta cũng 
vậy. Chúng ta phải trở nên thiện xảo với những điều chưa 
được thiện xảo, phải bản lĩnh với những gì chưa bản lĩnh, 
phải thuần thục với những gì chưa thuần thục. 

CHUỐI CÓ ĐỘC 

Tôi đến sống ở thiền viện năm chín tuổi, khi tôi xuất gia 
làm Sa-di. Tôi luôn cố gắng tu hành, nhưng những ngày đó, 
tôi không hiểu biết nhiều. Tôi chỉ bắt đầu hiểu khi được thọ 
giới làm tỳ kheo. Ô hô! Tôi thấy sợ tất cả mọi thứ. Tôi nhìn 
thấy mọi người sống trong ái dục, nhưng thay vì thấy vui 
thích như họ thì tôi thấy chúng chỉ đưa đến đau khổ. Giống 
như bánh chuối. Khi ta ăn vào, thấy nó ngon, ngọt. Ta biết vị 
ngọt của bánh. Nhưng nếu ta cũng biết có ai đó đã bỏ thuốc 
độc vào đó, thì dầu nó có ngon ngọt tới đâu, ta cũng không 
màng, vì ta biết nếu ăn vào, ta sẽ chết, đúng không? Đó luôn 
là quan điểm của tôi. Trước khi ăn, tôi luôn thấy nó có độc. 
Đó là cách giúp tôi ngày càng tránh xa mọi thứ, giúp tôi 
sống đời tu sĩ trong bao năm. Một khi bạn biết được như thế, 
những thứ đó không còn cám dỗ bạn được. 


(Trích dịch từ In 57mple 7erms, do TS Thanmtssaro dịch từ 
tiêng Thái, NXB Aruna, 2011) 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 79 


CỨ HÀNH ĐI! 


Ajahn Jayasaro 


Ajahn Jayasaro thọ giới tÈ kheo với ngài 
Ajahn Chah năm 1980. Từ 1997 đến 2002, ông 
làm trụ trì chùaWPah Nanachat, một tu viện 
quốc tế theo Truyền Thống Tu Trong Rừng của 
Thái Lan. Hiện ông đang sống ấn cư tại trung 
tâm Thái Lan. 





xkikk 


Dâu bạn đang tập tu thiền hay tập đi xe đạp, Thiên sư 
Jayasaro nói rằng, vấn đề không phải là bạn tập giỏi thể nào 
hay đi được bao xa. Vấn đề đơn giản nằm ở chỗ là bạn đã 
làm với tắm lòng chân thật và nỗ lực triển miên. 


3k‡ksk 


Theo tôi nghĩ, hầu hết những lời dạy của ngài Ajahn Chah 
không phải là sâu xa lắm đâu. Trong đó không có những điều 
mà bạn chưa từng nghe qua, đến nỗi bạn sẽ kêu lên, “4y đả, 
giáo lý Phật giáo Nguyên thủy trong rừng thiên! Nếu không 


60 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


đến đây hẳn là tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được khai thị 
như thế này đây!”, hay “Thật là những điều khai mở pháp 
chưa từng nghe thấy”. Thay vào đó, mỗi lời ngài dạy đều 
quen thuộc. Dường như ta được nghe những lời dạy này lần 
đầu tiên, nhưng đồng thời, chúng không phải là những thông 
tin mới mẻ mà ta cần tra từ điển mới hiểu. Ngài luôn có khả 
năng diễn tả bằng những từ ngữ đơn giản, mà thân thuộc vì 
mối liên hệ, vì cảm giác tận tụy, tin cậy mà ta có thể cảm 
nhận được từ ngài. Như thê là ngài có khả năng tạo ra một 
môi trường học tập cho chúng ta. 


Qua mẫu mực, sự có mặt và uy lực của ngài, chúng tôi 
cảm thấy có sự ham muốn (chanđa) thực tập mãnh liệt. Tôi 
không biết có nhiều người quen thuộc với thuật ngữ này 
không, nhưng đó là một tử rất quan trọng, cần thấu đáo nghĩa 
của nó. Ở phương Tây khi Phật giáo được giảng thuyết ở 
đó, thường dẫn đến sự hiểu lầm sự khổ là do tham ái, nên 
bạn không được tham muốn bất cứ thứ gì. Thật ra, đức Phật 
đã giảng về hai loại ái: Ái dục do sĩ mê, ảo tưởng, được gọi 
là tanha và dục đo trí tuệ, hiểu biết, được gọi là dhamma- 
chanda hay đơn giản hơn là chanda. Thuật ngữ này có nhiều 
nghĩa, nhưng ở đây tôi dùng nó để chỉ cho lòng ham muốn có 
trí tuệ, hiểu biết và động lực chính đáng, là điều mà đức Phật 
đã nhắn mạnh là hoàn toàn cần thiết cho bất cứ sự tiễn bộ nào 
trên con đường tám nhánh (Bát Thánh Đạo). 


Khi chúng tôi tu học với ngài AJahn Chah tại chùa Pah 
Pong, ngài có thể tạo ra quanh ngài và trong tâm các thiền 
sinh, cái cảm giác chanda (ham muốn) này. Chúng tôi phân 
biệt chanda khác với tanha, là loại ham muốn bắt thiện. 
Điều dễ nhận ra nhất là tanha chú trọng đến kết quả của 
hành động, trong khi chanda thì chú trọng đến chính hành 
động đó. Như thế tanha muốn được có, muốn là, muốn trở 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 8Ì 


thành, muốn loại bỏ, muốn tách rời khỏi cái gì đó. Còn 
chanda muốn hành động. 

Tôi nhớ lại, những ngày ấy sau buổi kinh chiều, Ajahn 
Chah thường nói: “Đã đến giờ các con trở về thất đề dôn sức 
nỗ lực”. Ngài không nói, “Hãy về hành thiên đi!” Vì thế việc 
thực hành của chúng tôi được nhìn qua sự nỗ lực, và việc 
dồn sức nỗ lực mới là điều quan trọng. Ý chí và sự quyết tâm 
muốn thực hành được gọi là chanda. 


Tôi rất ít khi dạy thiền ở phương Tây, nhưng ở Thái Lan 
vấn đề chung của các thiền sinh cư sĩ là họ hành thiền để 
được bình an. Do đó khi họ hành thiền và không đạt được an 
bình, hay không phải là loại an bình mà họ muốn đạt được, 
họ trở nên bức xúc, chán nản và đôi khi còn cho là mình 
không có đủ khả năng tâm linh. Chúng ta có thê nói rằng 
dưới nhiều khía cạnh, đi theo con đường đạo đã là quả; đó 
là điều tôi tự thấy mình hay nhắc đến. Thử so sánh, như một 
đứa trẻ đang học đi. Bạn có thê nói, “4, nó đi đâu? Đi được 
bao xa?” Nhưng vấn đề không phải ở đó. Không phải đứa trẻ 
đứng dậy, bước vài bước, té lên té xuống, là để đi đâu. Không 
thê coi là đứa trẻ thất bại vì nó không đi được đến nơi nào. 
Tương tự, nếu bạn tập đi xe đạp, không quan trọng là bạn 
thực sự đi đến đâu. Câu hỏi là, bạn có thê giữ thăng bằng khi 
ngồi trên xe không? Bạn có điều khiển xe được không? Bạn 
có chạy được xe không? Cho nên mục tiêu của việc thực tập 
không phải là một nơi đến nhất định nảo. 


Tôi nghĩ là chúng ta cũng cần nhìn việc hành thiền giống 
như thế. Ta nói, “7i sao chúng ta phải khổ nhọc như vây?” 
Ta làm thế để làm người biết cách sử dụng nỗ lực của mình 
liên tục và đúng cách, bất kể hoàn cảnh chung quanh như thế 
nào hay các chướng ngại ra sao. Khả năng luôn cung ứng nỗ 
lực không mệt mỏi mới chính là mục tiêu. Nói thế không có 


82 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


nghĩa là ta không màng đến việc đạt định. Nhưng định tự nó 
sẽ đên. Như là một hệ quả tât yêu của sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ, chính đáng, hêt lòng và trí tuệ này. 


Khi làm việc, một số người coi công việc của mình là sự 
áp đặt khốn khổ mà họ phải nghiễn răng chịu đựng để được 
lãnh lương cuối tuần hay cuối tháng. Điều này đưa đến nhiều 
cái khổ ở nơi làm việc; nếu công việc được coi như là một 
phương tiện đưa đến cứu cánh, thì nó dễ là nguyên nhân của 
việc làm cầu thả, hay ngay cả tham nhũng, không liêm chính. 
Vì nếu bạn có thê tìm thấy một phương tiện dễ dàng hơn cho 
cùng một mục tiêu, thì tại sao không làm nhỉ? Nhưng nếu bạn 
chuyền tâm hướng đến chính công việc của mình, chứ không 
phải hướng đến việc chờ đợi được lợi lạc hay hạnh phúc sẽ 
đến ở tương lai do kết quả công việc đưa đến, điều đó không 
có nghĩa là bạn không được thưởng công; bạn vẫn được lãnh 
lương. Nhưng trong tâm trí bạn không chỉ có nghĩ đến lương 
bồng. Thái độ của bạn đối với việc hành thiền cũng thế. Nó 
không còn là những lời ta thán, “Ôi, tồi đã hành thiển biết 
bao lâu rồi mà tôi vẫn chưa đạt được, chưa đến, chưa nhận 
thức rằng ....” Vẫn đề là, bạn có phải là người luôn cố gắng 
nỗ lực không ngừng? Bạn có tìm được niềm vui và hứng thú 
trong nỗ lực của mình? 


Đối với trẻ em, sự chọn lựa được coi là một loại mệnh 
lệnh đạo đức; một đứa trẻ có thê nói một cách tự nhiên rằng, 
*Ƒì con thích, con sẽ làm”, hay “Con không thích nên con 
không muốn làm”. Lớn lên, ta có thê tô điệm hay ngụy trang 
điều đó, nhưng trên thực tế, đó cũng là lý lẽ của người lớn. 
Có những thứ được ta ưa thích và ta tìm kiếm lý do để giải 
thích tại sao ta thích chúng, nhưng không đủ chân thật để 
nhận ra rằng cảm giác thích hay không thích xảy ra trước và 
lý luận đến sau. Một nhận xét rất đơn giản là có những thứ 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 83 


ta thích, với thời gian sẽ là mối tai họa cho ta và cho người. 
Tương tự, có những thứ ta không thích, nhưng với thời gian, 
sẽ đem lại ích lợi và hạnh phúc. Do đó chúng ta không thể 
nghĩ rằng cảm giác thích hay không thích của ta là dấu hiệu 
đáng tin cậy hay đủ để ta bỏ thời gian làm điều gì đó hay kết 
nói với ai đó. 

Như thế, cái mà ta đã học được từ thiền là khả năng dừng 
lại, quán sát, chứ không đề những cảm giác thoáng qua của 
việc thích hay không thích dẫn dắt ta đi. Chúng ta học cách 
luôn nỗ lực. Theo ngài Ajahn Chah, “Ki bạn cảm thấy phấn 
khích, siêng năng, bạn hành thiên, và khi bạn cảm thấy lười 
biếng, bạn cũng hành thiên”. Có nghĩa là bạn nhận thức được 
các cảm xúc này, nhưng bạn không để chúng ảnh hưởng đến 
nỗ lực của mình. 


Như đã nói ở trên, khả năng luôn nỗ lực phụ thuộc rất 
nhiều vào chanda. Khi bạn bắt đầu thời khóa thiền nào, điều 
quan trọng là nhận biết chanda không phải luôn có mặt, ngay 
cả đối với các vị tu sĩ, những người đã nguyện hiến cả cuộc 
đời vào việc hành thiền, cảm nhận về chanda cũng trồi sụt. 
Nếu bạn thiếu cảm giác thích thú và chanda - sự hưng phấn 
và nhiệt tình đề thực hành - thì việc hành thiền của bạn có thê 
nhanh chóng đi đến chỗ trì trệ hay thất bại. Như thế là bạn 
có vấn đề nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ là nên 
xét lại mức độ hào hứng trước khi bắt đầu hành thiền. Nếu 
như không thấy hứng thú, bạn cần bỏ thời gian vun trồng 
cảm giác đó, dây khởi nó lên. Bạn càng thực hành theo cách 
này, bạn càng dễ dàng, càng nhạy bén trong việc vun trồng 
chanda, cho đến khi việc đó trở thành như là tự động. 

Một trong những cách đơn giản nhất để làm điều này là 
quán chiếu trên hai đề mục. Thứ nhất là về khổ tiềm ấn khi ta 
thiếu chánh niệm, an bình nội tại và trí tuệ. Chúng ta có thể 


64 ‹ BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


dựa trên những biến cố trong cuộc đời hay trong những phạm 
vi nào đó đã khiến ta rất phiền não, hay gây phiền não đến 
cho người khác, để thấy rất rõ ràng hậu quả của chúng, như 
là việc thiếu chánh niệm, thức tĩnh nội tâm và tự tại. Chúng 
ta cũng có thê sử dụng trải nghiệm của người thân đề thấy 
chúng ảnh hưởng đến ta như thế nảo. 


Cách thứ hai là sử dụng tâm nghĩ suy để phản chiếu về 
tất cả những lợi ích của chánh niệm, sự an bình nội tại, trí tuệ 
và bi mẫn. Ta có thể nhớ nghĩ đến gương tu hành của các 
vị đại sư, các vị tăng ni lỗi lạc mà ta ngưỡng mộ, ước ao 
sao có được sự bình an, tĩnh lặng, lòng từ bi và trí tuệ như 
họ. Ta có thể tự nhắc nhở mình rằng họ không sở hữu các 
đức tính này, không phải sinh ra là họ đã có, mà những 
đức tình này hình thành nơi họ bằng sự nỗ lực tự thân và 
họ là biểu tượng cho những đức tính cao thượng, đẹp đẽ. 
Họ là những biểu tượng, thì chúng ta cũng thê là những 
biểu tượng. Được sinh ra làm người, chúng ta có bên trong 
mình khả năng để phát triển mọi đức tính cao thượng và 
phải cố gắng để làm như thế. 


Có nhiều cách đề quán chiếu về những bắt lợi, khổ đau 
tiềm ẩn trong việc thiếu sự rèn luyện và phát triển tâm thức. 
Tương tự, ta cũng có thê phản quang về sự ích lợi, hoàn mỹ 
của tâm được rèn luyện và phát triển. Khi bạn càng thực 
hành, càng trở nên nhuần nhuyễn thì quy trình phát triển 
càng nhanh chóng thành quả, nhưng vấn đề là chúng ta nhận 
ra rằng cái nên tảng, sự chuẩn bị tâm để tạo cho nó đủ chín 
chắn, đủ vẹn toàn để ứng dụng các phương pháp hành thiền, 
tùy thuộc vào tính chất của chanda. Nếu ta coi thường điều 
đó hay đi ngay vào các phương pháp hành thiền khi tâm chưa 
sẵn sàng để làm điều đó, kết quả có thể khá nản lòng và có 
thê đưa đến ngõ cụt trên đường tu. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 85 


Ngài AJahn Chah dù trao tặng cho ta tính chanda này, 
nhưng không giống các vị thầy khác, ngài không màng đến 
sự mang ơn của các đệ tử. Ngài chẳng bao giờ bám víu vào 
đó. Thật ra, nếu thấy vị đệ tử nào quá dốc lòng vì mình — 
trở nên bám víu vào ngài - thì ngài thường thuyên chuyển 
người đó đi nơi khác, xa hàng trăm dặm, trong khoảng thời 
gian một năm hay hơn, để người đó khắc phục điều đó. Do 
đó dầu chúng tôi cảm thấy trong lòng ngài luôn lo lắng cho 
chúng tôi, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng cảm 
thấy hài lòng. Ngài không phải là người thích giữ các đệ tử 
thân cận nhất bên mình và đắm mình trong cảm giác được 
yêu thương, kính trọng; không bao giờ như thế. Nhưng một 
đặc tính quan trọng trong cách ngài dạy chúng tôi là ngài 
luôn lặp đi lặp lại về Tứ Thánh đề, không phải bằng lý thuyết 
mà bằng các kinh nghiệm cá nhân. Dầu người tu hành như 
chúng tôi có thê chấp nhận ý nghĩ đi ngược dòng, trong thực 
tế, rất ít người có thể làm điều đó một cách kiên định mà 
không trở nên quá khổ hạnh, đến độ đôi khi thành méo mó. 
Hoặc họ sẽ nỗ lực dữ dội trong thời gian ngắn, rồi buông 
xuôi với tâm trạng đầy hối lỗi. Sau đó thì họ lại trở nên cực 
đoan, rất nghiêm chỉnh được một thời gian nhưng không thể 
duy trì điều đó được lâu. 


Không có khả năng để đi ngược dòng của dục (/anh2) 
lâu đài, nhất là lúc bắt đầu thực hành, là một chướng ngại to 
lớn, nhưng phải được chế ngự. Vì thế ngài Ajahn Chah đã 
sắp xếp tu viện và cuộc sống ở đó theo phương cách là luôn 
có sự cọ xát với những điều bạn thích và không thích, một 
mức độ thiếu tiện nghi vừa phải để buộc bạn phải dừng lại, 
quán sát xem khổ từ đâu đến. Ngài luôn dạy rằng người tu sĩ 
có thể cắt bỏ rất nhiều ảo tưởng, nhưng không thê cắt bỏ tất 
cả các ảo tưởng. 


6Ó s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


Ăn, ngủ, và chuyện phiếm là ba thứ mà các tu sĩ vẫn còn 
tham đắm, nên bạn cần phải canh chừng chúng. Ngài Ajahn 
Chah dạy rằng, “Đừng ăn nhiêu, ngủ nhiều và nói chuyện 
nhiêu”, vì ăn, ngủ và chuyện phiếm là những thứ nguy hiểm 
khi tham đắm trong cuộc sống ở tu viện. Ngài không để bạn 
có cơ hội đề ăn, ngủ, chuyện phiếm nhiều như ý ý bạn muốn, 
chỉ là đê cho bạn thấy sự ước muốn cho loại hưởng thụ này 
và buông xả. Đây không phải là một cách tu hành xác, nhưng 
là một phương pháp mà bạn có thể nói về nó như sau, “Vâng, 
tôi có khổ. Nhưng tại sao? Vì ái dục. Vì tôi muốn điêu gì 
đó, dàn tôi muôn mà không được, hoặc tôi được cải không 
muôn”. Đó là giá trị mà ta có được trong cuộc sống ở tu viện, 
bên cạnh những người tu, có bạn đồng tu đề tạo năng lượng 
cho nhau và là thiện tri thức của nhau (kalyana 1mii(a). Chúng 
tôi có cảm giác đi ngược dòng, chút ít — không nhiều đến 
nỗi mình cảm thấy như anh hùng hay dầu không thê kéo dài 
nhưng cũng cô chịu khổ chút đỉnh. Trong những tình huống 
đó một số tiến bộ thực sự có thể xảy ra. 


Nếu bạn nghĩ rằng hành thiền là bị bó vào một cách ngồi 
nào đó, thì khá căng, nhưng rồi sự thực hành của ta hôm nay 
như thế nào? Sự thực hành của ta vào bất cứ ngày nào, dầu 
một mình, với gia đình, hay ở sở làm, là quan tâm đến tâm 
và bảo vệ nó với hết khả năng của mình. Đó là lý do tại sao 
tôi khuyên bạn nên nhìn sự thực hành của mình theo phương 
cách mà đức Phật gọi là tứ chánh cần. Trước tiên, ta thực 
hành đề tránh sự phát khởi của các pháp bất thiện chưa phát 
khởi. Kế đến, ta nỗ lực giải quyết các pháp bắt thiện đã phát 
khởi bằng cách giảm thiểu hay diệt trừ chúng một cách khéo 
léo và có tính xây dựng. Phần thứ ba là tìm kiếm các phương 
cách đề làm phát khởi các pháp thiện chưa phát sinh trong 
tâm. Cuối cùng, ta không coi thường các pháp thiện đã phát 
sinh mà tìm cách đề phát triển chúng càng nhiều càng tốt. 


VÀ CÁC BÀI PHÁP KHÁC... s 8Z 


Đức Phật thuyết rằng trước khi đạt được giác ngộ, hai 
đức tính mà ngài dựa vào hơn tất cả những thứ khác là sự nỗ 
lực không ngừng nghỉ và sự không thỏa mãn với những đức 
tính thiện lành mà ngài đã phát triển được. Thiền giả cần biết 
bằng lòng với sự hỗ trợ vật chất nhưng không được tự mãn 
với đức tính và thành tựu tâm linh mà họ đạt được. Trong 
cuộc sống hăng ngày, điều đó có thê áp dụng ở khắp mọi nơi. 
Thí dụ, khi bạn phải dự một cuộc họp hay phải thực hiện một 
công việc đặc biệt nào đó, bạn có thể cân nhắc trước xem các 
pháp bất thiện nào có thể phát sinh: có thể sẽ có mặt một ai 
đó mà bạn thấy họ ích kỷ hay không chân thật, nên bất cứ 
khi nào gặp người đó là bạn cảm thấy bực bội. Đó là cái bạn 
cần quán chiếu. 

Thiền tập của bạn ngày hôm đó là hỏi câu hỏi, làm thế 
nào tôi có thể ở bên cạnh người đó cả tiếng đồng hồ mà 
không cảm thấy bực bội với hắn ta, không cảm thấy muốn 
gây sự với hắn ta? Nhưng trong trường hợp bạn đã bực bội 
với ai đó, bạn có thê xét về các kế hoạch của mình. Bạn đã 
phát triển được những phương pháp gì cụ thê hay cần phát 
triển gì để đối phó với việc này? Hãy tự hỏi mình: Trong 
hoàn cảnh mà tôi phải đối mặt hôm nay - với gia đình, bạn bè 
hay đồng nghiệp — các pháp thiện nào, các đức tính đặc biệt 
nào tôi cần có? Chánh ngữ, nhẫn nại, sự tử tế, hay từ bi? Tôi 
cần áp dụng những đức tính này vào đâu? Bằng cách nào? 
Và những đức tính mà tôi đã phát triển — làm thế nào tôi có 
thể duy trì chúng, vun trồng chúng và phát triển chúng đến 
mức độ sâu xa hơn? 


Các lãnh vực của Pháp mà tôi đã nêu trên cho chúng ta 
một nền tảng và cầu trúc trải rộng, dễ hiểu để thực hành. 
Ngược lại, các phương pháp thiền chánh quy, bài bản cần 
thiết vì chúng cô đọng, súc tích, qua đó bạn tạm thời dẹp bỏ 


88 s BẢY BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC & CÁC BÀI PHÁP KHÁC 


mọi vọng tưởng, nhờ đó chúng tạo cho tâm sự phần chấn, 
năng lực hầu giúp cho việc ứng dụng tứ chánh cần vào đời 
sống hằng ngày được thành công. Khi bạn càng nỗ lực áp 
dụng tứ chánh cần vào đời sống hằng ngày, bạn càng cảm 
thấy thích thú và đạt được nhiều lợi ích trong thiền. Như thế 
là bạn đã tìm được cách chấn chỉnh động lực hành thiền của 
mình, nên bạn bắt đầu tin tưởng rằng kết quả của sự tỉnh tấn 
đúng đắn, khôn ngoan sẽ hình thành trong thiền tập của mình 
như là một điều tất yếu. 


(Chuyên ngữ theo JUS7 DO 7T!, báo BUDDHADHAR- 
MA, số tháng 2, 18, 2014) 


